ALAN POWERS 


NAS AN SANA 


Song với sách 


ШШ 


H a 
1 <, 


-GIÁ:45.00oÐ 











































` ALAN POWERS 
ТААМ HOÀNG DUNG biên dịch éi 





_ NHÀ KUAT BÁN 
VĂN HÓA THÔNG TIN 














4 Sóng vói sách 


Lời tựa 

Cuộc sống xã hội của sách 
Thư viện gia đình 

Văn phòng tại nhà 

Hành lang và không gian thừa 
Sách để trang trí phòng ốc 
Nhà bếp 





NỘI DUNG 


š 

6 
10 
26 
46 
70 
96 


Phong ngú và phóng tám 112 
Vén dë thuc 1ё 128 











LO TUA 


S ách là phẩm vật thông dụng nhất trong những dó vật ở nhà và 
cũng là tài sûn quý giá nhất được lưu giữ trong ngôi nhà của 
chúng ta. Sống với sách chính là một nghệ thuật. Điều cần nhất là làm 
sao phối hợp nhịp nhàng giữa sách với chức năng của ngôi nhà chúng 
ta. Quyển “SONG VỚI SÁCH” tìm tòi và khám phá những phương 
cách khác nhau để sách không những được lưu trữ một cách hợp lý 
mà còn đóng vai trò hoàn hảo trong việc tạo cá tính cho ngôi nhà hay 
căn hộ của chúng ta. 

Các chương sau đây cống hiến cách phân chia các phòng và cách 
sắp xếp sách ở thư viện gia đình, văn phòng tại nhà, phòng khách như 
thế nào kể cả những nơi khác như nhà bếp, phòng ngủ, phòng tắm. 
Sách cũng minh họa những công cụ bình thường dùng để tiết kiệm 
khoảng trống nhằm dành chỗ cho sách ở những nơi linh tinh như cầu 
thang, hành lang, lối di lại. Phân cuối là chương nói về cách gìn giữ 
và bảo quản sách cùng những gợi ý về kỹ thuật hữu dụng để lên kế 
hoạch thiết kế kệ sách. 

Hy vọng độc giả khi xem qua quyển sách này sẽ có một khái niệm 
để tự mình thiết kế thật đẹp những nơi lưu trữ sách, tận dụng những 
khoảng trống mà mình vô tình đã bỏ sói, và nhất là tạo được phong 
cách độc đáo cho tổ ấm gia đình. 





101 tya 5 











1 
4 


Ш 


1 


M бї cuốn sách là một phần thông tin. Sách là một bản 
văn hữu ích theo nhiều cách khác nhau. Nhưng ngày 
nay ta có thể gặp bản văn này trong những hình thức như 
băng từ, đĩa vi tính v.v... như vậy tập giấy được đóng lại đó 
có còn chỗ đứng đặc biệt trong thế giới hiện đại không? 
Chúng ta đang ở vào kỷ nguyên mà lần đầu tiên kể từ lúc 
phát minh ra kỹ thuật in bằng chữ rời cách đây 500 năm, 
sách không còn là phương tiện truyền thông cơ bản nữa. 


`Í 


` A /> 
SAC 


A 


і 


| 1 
⁄ w 


2 


( ) Tuy nhiên người ta khó tin rằng sách sẽ rời bổ chúng ta một 
be cách dë dàng bởi vì nói cho cùng sách không phải là nguồn 
Y N. thông tin vô hồn như các loại thông tin khác mà là tạo tác 
~ văn hóa có ý nghĩa muôn màu muôn vẻ được tích lũy theo 


| 


thời gian. 

Cái mà chúng ta thông thường gọi là “sách” thì người 
xưa gọi là tập thủ cảo làm bằng những tấm da được gấp lại và 
cắt xén thành trang sách. Nó dễ mang theo, và trở nên phổ 


\ 


ХА 


~~ 


| Г) biến trong thế giới La Mã cùng lúc với thói quen đọc sách 
— một mình. Vì thế sự ra đời của sách có thể nói là có 2 thời 
' سه‎ điểm tách bi nhau. үн điểm thứ nhất, sách được làm hoàn 
© toàn bàng tay do nhüng 
С) người chuyên sao chép 
( \ lại. Thời điểm thứ nhì 
NA | cách 1.500 năm sau, sách 


“^^ 


СПО 


ER được in ấn theo phát minh 
№ của Johann Gutenberg tại 
à Đức vào thập niên 1450. 
Mãi sau thế chiến thứ 2 






Sách viết tay vào thế ky thứ 8 
mô tả thánh Ezra đang viết sách 
thánh theo ký ức, phía sau cho 
thấy sách được để nằm không 
để đứng, cửa có khóa để giữ an 
toàn cho tài sản quý giá thời 
trung cổ đó là sách. 


























A Bản khắc gỗ mô m xưởng in vào thế kỷ 17. Ta thấy chữ in được xếp 
thành hàng và trang trên бис sắp chữ, phần іп до hai người làm, một 
người in mực bằng tấm dạ, người kia đặt và lấy giấy in ra. Người ta 
in một lúc 4 trang trên cùng một tờ sau đó gấp và đóng lại. 


Tranh khắc gỗ thế kỷ 16 của Jost Аттап > 

minh họa thời kỳ đầu tiên in ấn ở Рис. CO | 
bản kỹ thuật in ấn ít có thay đổi mãi đến 
thế ký 19. Cho dù kỹ thuật đơn giản nhưng 
người thợ thủ công giỏi vẫn có thể làm tốt 
với chí in bằng kim loại và giấy làm bằng 
tay. Nhiều nhà in kiêm nhiệm luôn việc 
xuất bản, biên tập, có những quyết định 
quan trọng xuất bản các bản văn làm thay 
đổi dòng tư tưởng của người phương tây. 





N 


Cuộc sống xã hội của sách 









































phần lớn kỹ thuật in ấn bằng mặt chữ nổi của Gutenberg vẫn 
còn được sử dụng. Vào thế kỷ 19 nhờ có máy hơi nước, việc in 
ấn nhanh hơn, giấy in ré hơn nhưng chất lượng thường kém hơn 
trước. Sự thay đổi kỹ thuật in ấn quan trọng kế tiếp là thay thế 
chữ in bằng kim loại, bằng quang hợp và in phẳng trong thập 
niên 1960 nhờ đó việc in sách dễ dàng hơn và được phổ biến 
rộng rãi hơn. 

Nhà học giả lang thang Walter Benjamin trong thập niên 1930 

đã nói: “Trong cuộc đời nhà sưu tập luôn có căng thẳng giữa 
ngăn nắp và không ngăn nắp”. Diêu này nói lên sự khó khăn 
trong việc sắp xếp, tháo dỡ thư viện của ông khi phải di chuyển. 
Ông hiểu ý nghĩa tượng trưng của cuốn sách như thế nào và giá 
trị không tùy thuộc vào sự tiện dụng của nó, mặc dù sự tiện dụng 
cũng cho nó có một vị thế ưu tiên hơn các vật sở hữu khác. Trên 
lý thuyết, biết rằng có thể mượn được một cuốn sách nào đó 
trong một thư viện có tiếng không bằng có trong tay bản sách đó. 
Benjamin cho biết піёт vui khi sục sao tìm mua được cuốn sách 
vừa ý mình nhất, “Một trong những kỷ niệm khó quên của nhà 
sưu tập là cứu được cuốn sách mà ông ta chưa bao giờ nghĩ tới bởi 
vì ông ta thấy nó lẻ loi, không ai quan tâm trong thị trường sách, 
ông ta mua nó để trả tự do cho nó, giống như một hoàng tử mua 
một nữ nô lệ xinh đẹp và trả tự do cho cô ta. Đối với nhà sưu tập, 
tất cả các cuốn sách được hoàn toàn tự do một khi đã nằm trên kệ 
sách”. 
W 4 Phòng làm việc của nhà 
ѕоап nhạc Johannes 
Brahms. Các bệ sách đơn 
giản làm bằng gỗ chạy 
dọc suốt phần cuối căn 
phòng, che lấp cả cửa ra 
vào, nó mang đặc tính 
hiện đại đáng chú ý, một 
phần bởi vì không có trang 
trí, một phần có vẻ tạm 
bợ nhất thời. 























Giá trị nhân bản của cuốn sách là được đóng góp vào niềm 
vui của người được sở hữu nó. Sách xứng đáng có vai trò 
thích đáng và cho ta thêm nhiễu vui thích khi được sắp xếp 
lưu giữ một cách có ý thức và thích hợp. Cần có sự cân 
bằng giữa đặc tính của ngôi nhà, cá tính của người chủ và 
thể loại sách. Có vô số cách thức khác nhau mà sách có 
thể kết hợp với nhà cửa, và ngược lại. 





7 





А Tranh in năm 1813 của Rudolph 
Ackermann cho thấy một “Thư viện lưu 
động”, ở đây người ta cho người đăng ký 
mượn sách. Ngày nay sách được phát hành 
rộng rãi và việc mở rộng kiến thức làm xã 
hội thay đổi nhanh hơn, kết quả là các thư 
viện dành cho mọi người đã phát triển 
vào cuối thế kỷ 19. 


Nội thất của một tư sản Đức giữa thế kỷ р> 
19, phòng đơn giản chỉ có các kệ sách, 
cho thấy người ngồi là một học giả nghiêm 
túc. Vào thời điểm vẽ bức tranh này, việc 
sû hữu một thư phòng đầy sách уб không 
còn là đặc quyền của người thật giàu. 





Cuộc sống xã hội của sách 9 




















Khi chúng ta sưu tám được một lượng sách đáng kể, chúng ta cần có 
một phòng dành riêng để lưu giữ. Thư viện gia đình thường có chức 
năng phụ là phòng học, ngoài ra còn có thể có các chức năng khác. 
Các phòng đọc sách đầu tiên có từ thế kỷ 16 khởi đầu không phải là 
phòng sinh hoạt thân hữu, nhưng khi sách được phổ biến hơn, được 
minh họa, không quá uyên bác thì có sự thay đổi: phòng đọc sách trở 
thành nơi các thành viên gia đình tụ họp sinh hoạt mỗi khi rãnh rỗi. 
Có thể xem loại thư viện mới tại tòa nhà Kenwood ở Hampstead, 
London. Do Robert Adam vẽ đồ án năm 1767, thư viện có những kệ 
sách gắn dính tường, nhưng phân lớn bể mặt tường được lắp gương. 
Trường kỷ và ghế mạ vàng và trần được trang trí bằng tranh phúng dụ 
càng tăng thêm ấn tượngKhoảng năm 1838, JC Loudon, một người 
chuyên viết về nghệ thuật trang trí nói rằng “Hiện nay không có biệt 
thự hay nhà ở ngoại ô nào có hơn hai phòng khách, được xem là toàn 
hảo nếu không có một phòng làm thư viện gia đình.” 
`w Khoảng không dưới mái trong phòng đọc sách 

kiểu studio này được sử dụng khéo léo để làm 

thành một hành lang trong nhà, nó mó rộng hướng 

ra ngoài để dành chó cho bộ bàn ghế thật đẹp. 

Đây là phòng tiếp khách, sinh hoạt với đồ đạc, 

tranh ảnh tạo cảm giác thoải mái, có ánh sáng tự 

chiếu vào. 
` м 

















4 














A Phong đọc sách vừa là nơi làm việc ở tầng mái, phối hợp một 
cách tao nhã giữa các loại tủ sách khác nhau và cách trưng bày. 
Gái bàn ở giữa thư viện có ngăn kéo ngang tầm ngực, có kệ để 
sách hoặc bên này hoặc ở bên kia đầu bàn. 


Thư viện gia đình 13 



































Thư viện gia đình hiện nay rất tiện nghi, 
sắn sàng đón tiếp mọi người, đôi khi 
phòng đọc sách trông rất giống một 
phòng họp hay phòng học thời Phục 
Hưng. Nó tiêu biểu cho chiều hướng mở 
rộng thế giới riêng tư, dù mục đích của 
nó có phải là dành cho học giả nghiên 
cứu, là піёт hãnh diện của nhà sưu tập 
hoặc là lòng đam mê bất chợt của một 
người tò mò hay không. Trong tình hình 
này, chúng ta cần có một cái nhìn khác 
về sách, chứ không phải bước đều đều 
vô hên dọc theo các kệ sách đã dude 
chuyên viên thư mục sắp xếp ngăn nắp 
theo hệ thống. Kích thước tiêu chuẩn của 
sách hiện đại tạo sự thuận tiện cho nhà 
thiết kế thư viện, vì cách sắp xếp sách 
tự nhiên và hợp lý là giảm cỡ sách từ sàn 
đến trần nhà. Điều này giúp ta có một tỷ 
lệ chuẩn khi xếp đặt khoảng cách cho 
các kệ sách không phải là không giống 
mối tương quan giữa những cỡ cửa só 
khác nhau ở mặt tiền một ngôi nhà thời 
kỳ các vua George (1714-1811). 


So, BE 














A Phong doc sách trong сап nha сйа 


nhà điêu khắc thế ky XX người Thụy 
Điển Carl Milles. Tủ sách có những 
chi tiết cổ điển giản hóa, được tái 
hiện ở đồ gỗ. Tủ sách xây chìm vào 
tường, ngăn giữa rất rộng có thể nhìn 
không đẹp mắt nhưng ở đây điểm 
nhấn theo chiều ngang tao ra cảm 
giác yên tĩnh, chuyển sự chú ý từ 
tường sang căn phòng. Màu xám ấm 
áp theo trường phái Tân cổ điển của 
người Thụy Điển làm cho nội thất 
vừa sáng vừa dịu mát. 


< Cách ха lý theo phong cách hiện 


đại, không theo lối thường này tao 
ra một cá tính trong không gian hẹp. 
Tü ly với tay nắm hình con mắt nhắm, 
giống khuôn mặt lập thể. Thiết kế 
kỳ dị này được nhấn mạnh thêm bởi 
tấm thảm để lệch. Mặc dù phòng 
đọc sách không có lợi thế ánh sáng 


` tự nhiên nhưng nền nhà màu trắng 


làm tăng tối đa ánh sáng từ cửa chiếu 
vào. Đèn đọc sách được treo thấp 
xuống bàn, có chóa đèn lớn bằng 
thủy tinh mờ để bảo vệ mắt người 
đọc. 














A Một nội thất theo phong cách phòng triển lam nghệ thuật, thiết kế theo kiểu tận 
dụng chỗ tối đa. Kệ bằng 00 cứng rất quan trọng để có tỷ lệ và đường nét phù 
hợp với căn phòng không có сас đồ vật nhỏ khác. Nhằm mổ rộng khoảng không, 
kệ sách được dùng làm vách ngăn giữa thư viện và các chỗ sinh hoạt khác. 

Kệ sách phòng đọc sách trước đây thường theo mẫu một tủ sách có 

thể di chuyển được, phần trên là một tủ nhỏ có kệ, mặt trước lắp kính 

hay lưới mắt cáo, phần dưới vừa được dùng để sách vừa dùng như bệ 
đỡ thay thế cho chân tủ, phần trên giá có các gờ trang trí để giữ sách. 

Tất cả đều hàm ý vươn cao cùng thiết kế theo một tỷ lệ cân đối thích 

hợp làm cho tú sách tiện dụng và trông đẹp mắt. 

Thiết kế phòng đọc sách đẹp hay không đẹp không dựa trên các kệ 
sách hay tủ sách mà tùy thuộc vào chất lượng ánh sáng. Dĩ nhiên tùy 
theo ngày hay đêm mà ta có những yêu cầu chuyên môn, nhưng ánh 
sáng phải hài hòa với chính khoảng không. Chúng ta cần phải cẩn thận 
xem xét sự liên hệ giữa vị thế ngồi của người đọc và phần còn lại của 
căn phòng. Đọc sách không chỉ là một hoạt động của trí óc mà còn là 
một hoạt động của cả cơ thể, vì thế ánh sáng tự nhiên với tính chất 
chuyển động và thay đổi sẽ cho ta một khung không gian tuyệt hảo. 


Thư viện gia đình 15 



































16 Sóng 


VO! Sacri 











Thư viện British Library ở London sử 
dụng kỹ thuật tiên tiến nhất nhưng nó 
cũng được thiết kế sao cho chỗ ngồi đọc 
sách được chiếu sáng một cách tự nhiên. 
Tại nhà, nếu điều kiện cho phép ta nên 
dùng ánh sáng tự nhiên. Chúng ta nên 
lưu ý là các nguồn ánh sáng khác kể cả 
ánh sáng phản chiếu nếu sáng quá sẽ 
có hại. Vë đêm, ánh sáng dùng để đọc 
sách không nên quá cao, quá sáng. 
Dê đạc trong phòng đọc sách 
không nên có màu tối, và những thí 
dụ minh họa ở đây nổi bật ở cách dùng 
gỗ tự nhiên hoặc sơn màu sáng. Nhiều 
phòng đọc sách trong những nhà hiện 
đại và nhà cổ tạo ra nét chấm phá để 
phá vỡ tính đơn điệu của những kệ 
sách bằng những ô cửa hay vài cái gì 
mở ra ngoài để có cảm giác thông 
thoáng thay vì như một cái kén kín 
mít. Bà Haweis quá cố, người truyền 
bá phong trào thẩm mỹ thời Victoria, 
đã viết rằng: “Trong màu sơn xanh 
nhạt, trắng, xanh lá cây, trước khi 
người ta để sách vào, 
các kệ sách đã thật sự 
đóng góp thêm vẻ đẹp 
của căn phòng... các 
hốc tường có thể viền 


Kë sách thường không có hình 
cong, nhưng ở đây thư viện 
†ạo ra cảm giác bao bọc, phần 
trên trống, không che khuất 
hoàn toàn tầm nhìn, điều này 
rất có ích để tạo đường nét 
rõ rệt cho khoảng không trong 
căn hộ có bình đồ mở. 








A Các ngăn hình ô vuông tự nó tao cho 
các kệ sách có dáng kiến trúc. Kích 
thước khác nhau chút ít của các ô 
vuông làm tăng thêm tính hấp dẫn 
đối với một thiết kế lấy đơn giản làm 
nền tảng. 


w Màu mạnh tạo một chủ tố б 
đầu cầu thang, phô bày giá 
trị thẩm mỹ khi ta lắp một 
bộ kệ sách chiếm toàn bộ 
bức tường. 


05 


"| Te de T 
КПП NANA 
Fà 

















Trong phong doc sách пау, kë trung 
рау vói thanh ngang và thanh dung 
già hinh côt. taf ca dêu пор прат, 
Jam eho búc tuðng lón thành пої 
để Sách và tạo ra một vóc dáng 
ngàn nắp theo kiểu cô điển. Các 
đặc diëm kiến trúc hấp dàn. những 
våt trung bày ёи có mugmich су 
thể — М nếu. không có Sách thì 
chiêu phát triën lên phía trên së 
'không hop lý, 


18 Sông với sách Thư viện gia đình 19 











bằng giấy thiếp vàng của Nhật, các cánh cửa vẽ hình hoa, côn trùng, 
con sò, các sinh vật hoặc các chủ để hấp dẫn... Tôi thích đổ đạc trong 
phòng nghiên cứu hay phòng đọc sách có màu sắc tươi sáng bởi vì hàng 
đống sách luôn luôn tạo ra cẩm giác u trầm nặng në cho dù gáy sách 
được mạ vàng tẻ nhạt.” 

Vào thế kỷ 18 và 19 người tạ xây kệ sách ăn sâu vào bë dày của bức 
tường với một cây đà gỗ sát mặt tường nhờ đó giữ lại được đặc tính hình 
khối của khoảng không nội thất. Sự tương quan giữa cấu trúc kệ sách và 
căn phòng là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi chúng ta bắt đầu 
thiết kế phòng đọc sách. Phương pháp xây dựng ngày nay hiếm khi chú 
trọng đến khoảng cách bức tường vì thế cần phải xây phòng đọc sách 
như một cái vỏ cứng trong căn phòng. Sau đó là phần kỹ năng của nhà 
thiết kế là làm sao sắp xếp phần không gian còn lại đạt được hiệu quả 
tốt nhất, tránh tạo ra cảm giác chật chội hoặc quá tầm thường nhạt nhẽo, 
hay trông quá thẳng "ng một cách đơn điệu. 

Thư viện “Tân cổ giao duyên” đã trở thành kiểu thông dụng ở nhiều 
nhà, có thể được lập trong phòng sau trên tầng chính một tòa nhà liên kế 
hay trong một phần căn hộ không có tường ngăn. Trong phòng đọc sách 
loại này người ta sơn hay nhuộm màu các kệ gỗ. Ó phần chân tường ta đặt 
tủ ly, trên là một loạt kệ sách có độ cao thích hợp, trên cùng là đường gờ 
trang trí của bức tường. Tủ ly có thể 
dùng để che khuất các vật dụng tiên 
biểu cho kỹ thuật hiện đại nhự TV, đầu 
máy, máy hát. Ta có thể lắp một giá sắt , 
vào để đựng dĩa compact. Khoảng 
không trên tủ sách chúng ta nên để vài 
bình cổ hay các món dê gôm sứ. 


> Một hình thức thiết kế nào đó cũng không 
bao giờ tỏ ra lạc lóng trong phòng đọc sách, 
nhất là khi được phối hợp nhịp nhàng bằng 
những chỉ tiết bất ngờ như những đồ nhỏ 
bằng đồng, mẫu hình chim trĩ và cái ghế 
kiểu xưa. Các cửa sổ phía trên là nguồn sáng 
tự nhiên chủ yếu cho căn phòng, nó cüng 
tao nên cảm giác “một căn phòng trong một 
căn phòng.” 





20 Sống với sách 


_ ` mm ———— 7= —==. 








Edith Warton và Ogden Codman, 
tác giả sách The Decoration of Houses 
(1902), hiển nhiên là đã thấy khá nhiều 
thư viện được thiết kế theo nguyên tắc 
đó nên không muốn kiểu khác.Theo họ, 
thư viện Pháp thế kỷ XVII là tiêu chuẩn 
của sự hoàn hảo. Họ viết rằng: “Trong 
những phòng có ý nghĩa quan trọng, 
kiến trúc kiểu Pháp thích xây các kệ 
sách trong hốc tường vì việc sử dụng 
sách cũng là một phân trong kế hoạch 
trang trí. Nếu trang trí cho các bức tường 
thư viện mà sau đó đặt kệ sách đắt tin 
làm che khuất phần trang trí thì thật là 
phí phạm, chưa nói đến là sắp đặt sai, 
trái ngược với những nguyên tắc thẩm 








À Thư viện trong nhà cổ thường có 


về bóng loáng trần trụi của nội 
thất hiện đại. Ở đây trần nhà có 
công năng chống lửa, tạo không 
khí cho căn phòng nơi “Những gì 
chúng ta thấy là những gì chúng 
ta có được”, đèn dầu treo ở trên 
thực ra là để trang trí chứ không 
dùng. 


Sách có màu ấm tương phản với 
sắc thái lạnh, đậm đà như màu 
xanh nước biển của kệ sách. Sự 
tương phản còn lan đến gạch lót 
sàn và cái thang, kiểu hiện đại 
trông có vë chắc chắn, yên tâm. 
Sử dụng yếu tố truyền thống nhưng 
hiện đại hóa sẽ tạo ra một tổng 


„thë đầy ấn tượng. Các tay nắm và 


các đường chỉ ở ngăn kệ làm bộc 
lộ rõ ràng thêm những chỉ tiết trang 
trí. 


Thư viện gia dinh 21 

















Sách cán được dàn trải đây đó trong thư viện, đừng dồn hết trên kë 
sách. Sách mới có bìa đẹp, hấp dẫn cần trưng bày trên bể mặt phẳng, 
rộng để dễ nhìn thấy. Tập san và báo chí cũng nên để theo cách này 
để người đọc dễ tìm. Nhiều người thích đọc tại bàn hơn là ngôi trong 
ghế bành vì như thế dễ tập trung tư tưởng, ngoài ra có thể mở sẵn vài 
cuốn sách khi phái tham chiếu hay ghi chú. Ngày nay sách hội họa 
thường rất lớn và nặng khó mà đặt trong lòng hay nằm trên giường 
đọc, vì thế cần có một cái bàn đầy đủ ánh sáng và một cái ghế vừa vặn 
thoải mái. Thời Nữ hoàng Elizabeth I, nhiều người còn cẩn thận làm 
gối thêu lót dưới cuốn sách để bảo vệ bìa sách nhất là đối với nhà sưu 
tâm sách сб. 








Le ` СЯН 
T ГЕП: 
DECH bordi. BESLE 


B 
H 
Ka 
r 
= 
= 
= 





D 


=1 














А Ó đây trần nhà đặc biệt cao, kệ sách 
được đưa lên tuốt trên cao, muốn lấy 
sách phải dùng thang. Đây là một thí 
dụ nguyên bản cuộc sống trên gác xép, 
các kệ sách tái hiện hình dáng mái 
nhà, trong khi đó có một thang trượt 
dùng để lấy sách ở các ngăn ô vuông. 

| Sách ở trên kệ cao có sức hấp dẫn như 
trái táo ở ngọn cây — một chút hiểm 
nguy leo lên cao mới lấy được. 


siu. AN 


aA 
"` "m. DR 








À Thu viën nghiên cúu kiêu thế kỷ 17 với dáng vé khắc khổ P. Thư viện và phòng nghiên cứu làm bằng 
được sắp xếp để dành chỗ cho vài thứ phù phiếm, phán | những miếng gỗ hinh ô vuông, của Harry 
lớn dưới dạng các xà gó vẽ vời. Các tủ sách đứng riêng rẽ Gullichsen tại Villa Mairea, Noormarkku, 
như để chỉ rõ đây là tủ sách. Khung lưới bằng gỗ sơn màu ` Phần Lan, do Alvar Aalto vẽ kiểu năm 
xanh lá cây rõ nét đủ để tạo đặc tính trang trí theo đúng 1939 khi ông trang trí lại một phần | 
cách riêng сйа nó. ngôi nhà. 





22 Sóng vói sách 


























TẠI HIỆU SÁCH 


O Niễm vui có được những cuốn sách bắt đầu từ hiệu sách. Mỗi một 
hiệu sách có đặc điểm riêng làm cho sách vở khác với các loại 
hàng hóa khác. Hiệu sách cũ có những món hàng độc đáo nhất, 
thường được một người có kiến thức với lòng đam mê sách điều 
hành. Chúng ta thật sự hôi hộp khi truy tìm một cái gì đặc biệt và 
quí hiếm. Sách mới được bán ở ở những nơi dễ tìm, có thể là một 
hiệu sách nhỏ thuộc cá thể hay chi nhánh của hệ thống bán lẻ. 

Một chủ hiệu sách khôn ngoan sẽ khuyến khích khách hàng 
thư thả, dù cho khách có vẻ sử dụng hiệu sách như thư viện hơn. 
Người ta thường đặt ghế và ghế băng trong hiệu sách cũng như 
dành những góc thoải mái nơi người đọc có thể quên mình trong 
chốc lát. Khu sách thiếu nhi được thiết kế đặc biệt với các kệ 
thấp và đổ đạc ngộ nghĩnh, để tập cho giới trẻ có thói quen đi 
đến hiệu sách. Những hiệu sách lớn mở cửa suốt tuần, hoạt động 
đến khuya, tạo sự hấp dẫn hầu như không thể cưỡng được đối 
với cư dân thành phố. 


2 


А! ka NG 


Ki 


Gelee Ë 





A Kho cü được thiết kế thành hiệu sách có khoảng không thật hấp dẫn 
trong Phòng trưng bày Tate, Liverpool, do Michael Wilford và cộng 
sự thiết kế. Sách nằm phơi bày trên bàn và dựng đứng trên kệ mời 
gọi sự chú ý của người xem, đây là khuynh hướng tạo khung cảnh 
nội thất gia đình bằng cách trưng bày sách đẹp trên bàn. 


24 Sống với sách 








P 








> Hiệu sách giống như một ngôi 
nhà ngoài ngôi nhà mình ra, 
ghế mầm, có tranh và hoa. Mặc 
dù việc mua sách qua bưu điện 
đang phát triển và có sự cạnh 
tranh tù các phương tiện truyền 
thông khác trong lãnh vực giải 
trí gia đình, nhưng hiệu sách ở 
cuối thế ky 20 đang phục hưng 
lại. 




















4 Vẻ lộn xên thường thấy ở hiệu sách cũ, nhưng ánh 

sáng mặt trời chiếu xiên vào tạo cảm giác dễ chịu. 
Rõ ràng là người chủ biết trong hiệu sách của mình 
có những gì và cần tìm chúng ở đâu. Không biết 
mình sẽ xem qua kế tiếp ở đâu cũng Ei mêt niêm 
vui thích của khách hàng. 





p. Mot hiệu sách nhỏ thật tao nhã 
được thiết lập vào thập niên 
1930. Hiệu sách không những 
bán sách mà còn là nơi giao 
lưu văn chương và bàn chuyện 
phiếm xã hội, ở đây ban nhân 
viên biết những cái khách hàng 
thích và không thích. Sách mới, 
sách cũ được bán kế bên nhau, 
đây là sự sắp xếp lý tưởng cho 
thấy có rất nhiều loại kiến thúc J 
và giải trí. | 





Thu viên gia dinh 25 





















































tai nhà 27 


⁄ăn phòng 




















T rong một căn nhà, khó mà nói rõ sự khác biệt giữa một văn phòng 
làm việc với một phòng đọc sách. Phòng đọc sách là nơi người ta 
thực hiện các hoạt động như đọc, viết, vẽ cho dù có được xem là nơi 
thư giãn hay làm việc chuyên môn hay không. Tuy nhiên có một loại 
phòng (hay một phần của căn phòng) có thể lập tức xem như là “văn 
phòng” một nơi để làm việc. Sự khác biệt rất tinh tế, có lẽ sự hiện diện 
của máy vi tính, máy fax, điện thoại mới nói lên được sự khác biệt này. 
Sự phân định rõ ràng giữa thư viện gia đình và văn phong phan lớn là vì 
ích lợi của người sử dụng, nhằm kích thích, phát triển tâm trạng làm việc 
nghiêm túc, tránh những thứ khác có thể làm mất tập trung tư tưởng. Hai 
mươi năm trước chỉ có một số ít người làm nghề tự do thường sử dụng 
nhà như là một nơi làm việc. Ngày nay một loạt thay 401 về xã hội, kỹ 
thuật đã khiến sự làm việc tại nhà không chỉ là bình thường mà thường 
là không thể tránh. Lễ lối làm việc trở nên uyên chuyên hơn, nhất là đối 
với phụ nữ. Nhiều văn phòng nhỏ hơn trước đây nhiều, và không hẳn 
hoạt động thường xuyên ngay cả đối với công việc toàn thời gian. Kỹ 
thuật hỗ trợ cho văn phòng để có thể điều hành không cần thư ký, tiếp 
tân, mà chỉ cần có một người cùng với máy vi tính, máy fax, hệ thống 
Internet, các vật dụng này được làm nhỏ lại tối đa để dần dần chiếm ít 
chỗ hơn. Trong khi hiện nay người ta thích kiểu văn phòng bình dó mở 
(không có tường ngăn) thì văn phòng tại nhà cũng trổ thành một nơi trú 
ẩn riêng tư để bộc lộ cá tính. 

4 Không gian làm việc của một kiến 








| Wie w LIMAN M 

ТШ ii | pi, 
RIIT V 

|| Т li ГЇ l lì 


CES 


trúc sư, có sách bao quanh thành 
từng hàng. Bàn vẽ nằm trên bàn ăn 
xếp được, điện thoại đặt kín đáo giữa 
những cuốn sách. Chỗ ngồi là chiếc 
ghế ăn cơm có chỗ dựa hình tròn, 
kiểu đặc trưng thế kỷ 19. Văn phòng 
tại nhà này cho thấy vẻ bể ngoài 
của cuộc sống làm việc hiện đại có 
thể phù hợp hoàn hảo với căn nhà 
xưa như thế nào. Cách thiết kế thành 
công vì truyền đạt được ý tưởng gia 
đình ấm cúng nhưng cũng nghiêm 
túc gây hào hứng làm việc. 



















































À Văn phòng này được sắp xếp trong phòng ngũ còn trống, có một bàn kê | 
trên bô ngya dùng làm bàn làm viĝc. Hé thống kệ thiết kế tài tình và 
khéo léo, nó có thể được tháo xuống và sắp xếp lại theo ý muốn thay đổi 
của người làm việc. Các cột thẳng đứng được giằng vào sàn và trần nhà, 
đỡ các xà rầm lắp vào khe hở, thiết kế này làm cho các kệ sách có về 
vững chắc, nhắc ta nhớ tới phong cách Tạo dựng kết hợp với thợ thủ 
công ở nước Nga thời kỳ sau Cách mạng. Gác kệ không cần gắn vào 
tường và có thể di chuyển dễ dàng từ nhà này sang nhà khác. 














































































A Góc phòng ở bên cạnh phần tường nhô ra bao 
quanh ống khói lò sưởi có thể là khoảng trống 
lãng phí, nhưng thay vì vậy đã được dùng để 
chứa sách và hồ sơ. Kệ được thiết kế đơn giản, 
bàn làm việc hoàn toàn bằng kim loại, một đèn 
chụp có thể điều chỉnh góc độ treo lơ lửng, tất cả 
đều gợi ý đến su cần cù hiệu quả. 





p. Sau nhiều năm sử dụng, cái bàn của nhà bếp cũ 
có сб may sống lại khi được dùng làm bàn làm 
việc rộng rãi trong văn phòng tại nhà. Hãy chú ý 
đến rèm cửa só che nắng cho cái bàn nhưng 
không làm tối căn phòng. 


30 



































A Văn phòng giống như tổ chim đại bàng: có thể làm việc suốt khoảng không 
của căn nhà mà vẫn giữ được các đường phân ranh rõ ràng. Giải pháp kiến 
trúc tao nhã này cũng tương phản với nền nhà cũ làm bằng vật liệu trơn 
phăng mới. 


32 











À Trong văn phòng tại nhà ấm cúng này, kệ sách hiện đại phù hợp với 
cấu trúc của căn nhà cổ. Không gian để làm việc được sắp xếp cẩn 
thận, có nhiều ánh sáng tự nhiên, sách nằm trong tầm tay. 


Ở chừng mực nào đó, trong khi văn phòng ở nhà cần nuôi dưỡng một 
thái độ làm việc nghiêm túc, thì nó cũng là một nơi cần có một cảm 
quan mạnh theo phong cách cá nhân. Sách thường được sử dụng cho 
công việc sẽ trở thành người bạn dëng hành thiết yếu. Một vài loại 
công việc sáng tạo nào đó cần có ngay một số sách, dù là sách tham 
khảo hay trang bị bổ sung tinh thần của chủ nhà. Sách được phân loại 
riêng cho các chủ để đặc biệt cũng có khuynh hướng tạo ra khung 
cảnh riêng. Đây là loại văn phòng tại nhà có tính cách giống như 
phòng đọc sách, một căn phòng nhỏ, kín đáo của các văn sĩ thế kỷ 19, 
xa rời khỏi thế giới bên ngoài. Đó là trường hợp cái gác của nhà văn 
Anh Thomas Carlyle ở London hay căn phòng lót vỏ bần của nhà văn 
Pháp Marcel Proust ở Paris. 

Tuy nhiên một căn phòng như thế khác với một nơi có điện thoại 
reo, có thế giới bên ngoài hòa nhập vào, loại văn phòng tại nhà thứ 
hai là “phòng công việc hằng ngày”, một chỗ trong nhà dành cho 
“phái nam”, chỗ này được trang trí theo phong cách cố ý để khác với 
chỗ dành cho “phái nữ”. Dĩ nhiên cách phân định chỗ như thế này 
nay không còn để ám chỉ khác biệt về giới tính. Hầu hết mọi người, 
nam lẫn nữ muốn có vài phân định rõ ràng, sự khác biệt giữa các loại 
phòng khác nhau chỉ để có bầu không khí khác nhau. 


Văn phòng tại nhà 33 









































À 





Bộ giá đỡ chủ yếu dành cho 
cuộc sống của người muốn 
tận dụng chỗ trống. Đây là 
đặc tính khoảng trống làm 
việc trong một căn nhà nhỏ, 
và khi kệ được nhấc lên khỏi 
nền nhà sẽ làm tăng cảm giác 
về khoảng không. Các đường 
kệ ngang vừa có công dụng 
vừa để trang trí, hòa điệu với 
cái bàn có chân bằng cọng 
kim loại - do André Dubreuil 
thiết kế. 





34 Só 





Trong bất cứ căn phòng nào, sách bao 
giờ cũng đóng một vai trò đáng chú ý, một 
ngôn ngữ đầy phong thái được tập hợp từ sự 
đa dạng của nhiêu yếu tố. Sự hiện diện của 
những cuốn sách chắc chắn hàm ý là có những 
kệ sách, là thứ ít có giá trị trang trí trong văn 
phòng hơn là trong thư viện. Ở đây hoặc ở 
bất cứ đâu, một hệ thống kệ rời có công dụng 
riêng của nó. Nhân viên một văn phòng hoạt 
động bận rộn sẽ thấy thuận tiện, nhanh chóng 
lắp đặt hay sắp xếp lại các kệ này nếu cẩn. 
Hệ thống này được thiết kế để đáp ứng mọi 
yêu cầu lưu trữ khác nhau. Đây là một loạt đủ 
loại kệ làm sẵn hợp với mọi túi tiền, ngay cả 
loại rẻ nhất trông cũng bảnh bao, mặc dù kệ 
làm bằng ván fibre thay vì bằng gỗ nên sẽ 
võng xuống khi chất nặng. 

Vào lúc cao trào của Art Deco ở thập niên 
1920, kiến trúc sư Le Corbusier đã đưa ra 
loại đồ đạc bàn ghế văn phòng theo tiêu chuẩn 
làm mẫu cho tất cả 46 đạc bàn ghế hiện đại 
sau này, khác với cách ráp các mảnh gỗ như 
theo truyền thống cùng với kỹ năng bọc nệm. 
Sự thẩm mỹ ở nơi làm việc được áp dụng khắp 
căn nhà do một nhóm nhỏ những nhà thiết 
kế theo trường phái hiện đại đề xuất. Kết quả 
là có những công trình như hệ thống đơn vị 
tổn trữ Eames do Charles và Ray Eames thiết 
kế trong thập niên 1950, chúng có vẻ báo 
trước sự xuất hiện của loại công việc và gia 
đình trước khi những thứ này thật sự xuất hiện 
khoảng bốn chục năm sau. 


< Trong khoảng trống mở rộng này, dây điện để thống 
tao nên tính cách khác với nội thất theo kiểu trang trí 
rải rác, thưa thớt và ngược lại với đường cong trên đầu 
cửa só. Sàn nhà lót bằng vật liệu thiên nhiên tương 
phản với саи trúc kim loại của bàn làm việc. 














А Một thí dụ của cuộc sống thật sự tiết kiệm chỗ tối đa: một tü hồ sơ lấp vào chỗ 
hổng của lò sưởi và kệ sách giấu mình sau cánh cửa tü ly. Mặt bàn bằng kính 
| cho chúng ta mặt phẳng rộng lớn để làm việc mà không làm giảm ánh sáng 
và cảm giác thoáng mát của căn phòng. Đây là căn nhà giống như một văn 
phòng không có giấy tờ hồ sơ, đã được tính kỹ từng chỉ tiết. 


Văn phòng tại nhà 35 




















36 Sóng vói sách 


SMAN The Logical Art of Furniture = wan 


A 
% 
= 
= 
— 


ei 


|. 


полу Ƒ 141/2“) 


A 


о ISSM WALI «1% 





Nhiêu sách gua có WI tao nën ап tung bia bal, мо Ша ty trang väi phòngenhung 6 
đây nguoi ta dùng Ф kë doh that sáng lao với các ảnh: den Майо tuong Ân Do dược | 
Сот vào gitta các ШЕШ Bia sách циа sòn cüa sách cü NGP панаа HEN 
namping gió ron c йб апп ف‎ 


= B Ze РУС Р 
v ЭШЕ — | 


Văn phòng tại nha 37 


























A Chuyên đổi những căn nhà cũ chưa bao giờ tû ra dễ có cảm tình hơn, và văn phòng 
đầy ánh sáng này tận dụng được cấu trúc nguyên thủy. Khoảng trống làm việc 
hướng lên phía trên các đà gỗ thô, có một cái thang mầu trắng để leo lên. Kệ sách 
là từng khoảng hình hộp đơn giản nằm hổng trên mặt sàn. 





< Khoảng không ở phía dưới 
` hành lang phân thành nơi làm 
việc trong phòng khách, trang 
thiết bị văn phòng được đặt 
cái này kế cái nọ cho thấy ý 
hướng thích tiêu khiển. Ba tủ 
nhỏ lắp kính tạo nên chiều sâu 
và tính đa dạng của cách sắp 
xếp kệ với ngăn chứa đơn giản. 

















Văn phòng tại nhà được xem là thành công khi được thiết lập trong 
một căn phòng lớn, dễ gây thiện cảm, tránh cho người làm việc có 
cảm giác bị cô lập. Thư phòng của Harry Gullichsen ở Villa Mairea 
được thiết kế theo lối này, vừa làm phòng làm việc riêng vừa làm 
phòng họp. Vách ngăn ngoằn ngoèo mà Alvar Aalto thiết để để ngăn 
phòng đọc sách ra để dành chỗ cho văn phòng làm việc tạo một cảm 
giác bao bọc dễ chịu trong khi đó cũng nhắc cho người ở ngoài nhớ là 
có người đang làm việc ở bên trong. Tuy nhiên sự phân chia này 
không nhất thiết phải rốt ráo như vậy. Nếu trần nhà cao vừa phải thì 
chúng ta cũng đạt được hiệu quả như thế bằng cách thay đổi độ cao 
của sàn nhà, và phòng làm việc nâng cao hơn phần chính căn phòng. 
Một cách khác là dựng một vòng vây bằng liếp ngăn, cao ngang vai 
để khi người làm việc ngồi xuống sẽ không thấy những việc linh tinh 
ở bên kia. Khi phía trên đủ rộng, vách ngăn loại này có thể là mặt 
phẳng tốt để làm kệ hay để cái gì đó. Đúng ra nó không nên giống 
như một cái hộp vuông vức mà như một chỗ được bọc quanh sao cho 
càng hòa hợp với khoảng không bên ngoài càng tốt. 

У Mái hàng hiên tạo tầm nhìn vui mắt cho bất cứ người nào làm việc dưới trần 
nhà dốc xiên trong văn phòng ở tầng sát mái. Bàn làm việc hẹp để không che 
cửa sổ nơi dẫn ra hàng hiên. Sử dụng bức vách bao trên trần giống như cửa 
tü ly dưới kệ sách là một tiểu xảo lâu đời nhằm kết hợp chặt chẽ các thành tố. 


1 



































À Văn phòng làm việc, đơn giản một cách tao nhã, với điểm nhấn 
màu mạnh, cánh cửa màu đỏ để mở, cho thấy một cái gì đó thật 
bình thường. Cám quan tinh tường được nâng lên và được đào sâu 
một cách tinh tế bằng cách lắp đặt bộ kệ, đây là tính cách đùa 
nghịch của một nhà thiết kế. 














Văn phòng tại nhà có thể được dùng vào những việc khác, thí dụ tạm 
thời dùng làm phòng ăn. Tuy nhiên, phái có nhiều điểu phải nói vì 
khuynh hướng hiện nay thiên về chủ nghĩa tối thiểu, điều này trước 
hết buộc chúng ta phải lựa chọn kỹ lưỡng các món đổ, sau đó lại tìm 
cách tốt nhất để món dó đó đừng lộ ra rõ ràng. Khi cần phải đặt tủ ly 
thì cánh cửa của nó sẽ là vật trang trí bằng cách dùng màu và xử lý bë 
mặt. Cánh cửa đó có thể mở theo cách thông thường, nhưng cửa lùa 
thì ít chiếm chỗ hơn, nó sẽ rất thích hợp nếu căn phòng chỉ vừa đủ 
chỗ. Màn cửa cũng có thể dùng để che khuất một cái gì mà ta không 
thấy thích, nhưng nội thất đương thời thường không xài màn vải. Chúng 
ta nên tìm cách tận dụng những khoảng trống có sẵn trong nhà, ngay 
cả những khoảng nhỏ dư thừa và khoảng trống trong bức tường dây 
như lò sưởi cũ. Trong những phòng có hai chức năng, các vật dụng 
tạm thời cho công việc mỗi ngày có thể nhanh chóng để ra ngoài tầm 
mắt bằng cách sử dụng thùng đựng có bánh xe hoặc một cái rương. 


p. Kệ sách trở thành bàn 
làm việc, bàn để vẽ, mặt 
phẳng trong suốt là một 
yếu tố ẩn khuất được 
nhấn lại bằng mặt ghế. 
Canh các kệ sách cao ` ; dee 
hon màt bàn tao càm giác EN ETENA 
“Phòng trong phòng”. 





Văn phòng tai nhà 41 
- Y 












































A Văn phòng tại nhà này nhấn mạnh chúc năng “văn phòng” hơn là chức 
năng “nhà”, nhưng nó vẫn là một căn phòng sáng sửa và vui tươi với nhiều 
đặc trưng kiến trúc và thiết kế đưa mắt ta đến những khoảng không. Cia lùa 
màu trắng phía sau bàn làm việc có thể được sử dụng làm màn hình cho 
phim đèn chiếu và làm cân bằng lại tác động của quá nhiều lớp sách. 


42 $ 














А Văn phòng không có trang trí linh tinh nằm trong căn phòng vuông rộng lớn, nó 
tao nhã vừa đủ để không bị các kệ sách từ sàn đến trần nhà tạo cảm giác nặng 
në. Một văn phòng tại nhà được mọi người ua thích như thế này tạo ra sự cân 
bằng giữa tác nhân kích thích và êm dịu, nhờ sắp xếp cẩn thận khoảng trống làm 
việc và chú ý dên su chiêu sang. Ghế ngồi của người làm việc được đặt sao cho 
dễ nhìn ra cửa để có thể thấy ngay khách tới và nếu cần để chuẩn bị trước. 

Một vài người làm việc ở văn phòng tại nhà thấy thích chiếm khoảng 
trống ở giữa phòng vì ở đây họ có thể quan sát chung quanh hơn là ngồi 
dựa vào tường hoặc trong một góc. Một chiếc bàn thông thường vẫn có 
thể là bàn làm việc, nhà thiết kế hình như không đưa ra nhiều loại khác 
nhau. Người làm việc ở nhà có thể cần chỗ lưu trữ tài liệu và hồ sơ cũng 
như sách vở, đó có thể là các thùng carton mở nắp. Các thùng sử dụng 
hằng ngày này được đánh dấu bằng màu riêng cho mỗi loại, viết hoa 
chữ cái hoặc trang trí theo nhiều cách để dễ biết chức năng của thùng 
đó. Tủ nhỏ đựng hồ sơ cũng là thứ cần thiết. Người ta có thể dùng mặt 
trên của tủ hai ngăn để tạm thời làm việc, phía trên có kệ sách. Tủ bốn 
ngăn trông đẹp nhất trong những nhóm ba tủ trở lên. Tủ bốn ngăn có 
thể tạo nét đặc trưng nổi bật trong bất kỳ phòng nào. Nhà sản xuất ít khi 
cung cấp loại có màu sắc hấp dẫn, nhưng loại này dễ sơn, và ta có thể 
làm vui mắt hơn bằng cách sơn hai màu. Máy vi tính cá nhân có thể 
giúp ta bớt được giấy tờ nhờ đĩa lưu trữ, do đó giảm bớt tủ đứng hó sơ và 
làm tăng tối đa khoảng không vốn bị giới hạn. Chỗ làm việc sẽ vẫn là 
trung tâm chú ý của hầu hết các văn phòng, ít nhất cho tới khi máy 
tính và thiết bị khác trở nên “ảo” như vô hình. 


























THỦ PHÁP “TRÔNG NHƯ THAT” 


Qİ Về mặt trang trí thuần túy, sách cho ta nhiều cơ hội. Trước phong trào 
мі Siêu thực rất lâu, nhà thiết kế và nhà trang trí đã khám phá ra tiềm 
— năng ngộ nghĩnh của sách giả, như cửa giả trên tủ sách được dán 
bằng gáy sách giả và các dó vật mang hình cuốn sách, Nhà viết tiểu 

e luận Charles Lamb trong những nám 1920 đã nói: “Tôi có thể đọc bất 
Q cứ cái gì mà tôi gọi là sách” nhưng không phải là “bàn cờ đóng lại và 
viết chữ trên gáy” cho giống sách”. Trong thập niên 1920, 1930, 
người ta thích móc ruột sách cũ ra làm hộp thuốc lá, vừa làm hại sách 


vừa làm hại sức khỏe. Truyền thống làm giả đó được các nhà thiết kế 


trang trí như Piero Fornasetti tiếp tục sau chiến tranh, họ làm tủ sách 
và tủ nhỏ bằng những cuốn sách giả, cũng như tấm bình phong hay 
vải vóc cũng theo hoa văn trang trí này. 

Cách dùng đồ giả này có một mục đích thực tiễn nhằm che khuất 
cái gì đó có vẻ lạc lõng giữa những cuốn sách khác hoặc chỉ là ý 
tưởng dùng sách như cái gì đùa chơi cho vui. Mắt chúng ta thường 
quen nhìn sách như một cái phông nën do đó chúng ta sẽ ngạc nhiên 
thích thú khi khám phá ra là những gì chúng ta thấy là đồ giả. Trong 
trường hợp này sách mất đi chức năng thực tiễn và hoàn toàn trở 
thành vật trang trí. 


Hai sản phẩm của Fornasetti dùng sách 
giả theo nhiều cách khác nhau. Bàn 
phụ đưa sách ra khỏi bối cảnh, trong 
khi tü nhỏ trưng bày sách giả ngay chỗ 
thường thấy nhưng với phong cảnh có 
màn che đầy bí ẩn. 





































}> Giấy dán tường rực rỡ tuyệt 
vời dưới dạng giả sách do 
Brunschwig & Fils sản 
xuất. Trong khi nhiều sách 
giả ở đây mang tính trang 
trí đặc biệt, hấp dẫn nhân 
đó cho thấy sách có thể hấp 
dẫn hơn vẻ mờ nhạt thường 
có của nó. Vài “cuốn sách” 
giấy dán tường có vê được 
đóng bằng giấy dán tường 
(giả). Vậy dùng giấy dán 
tường bọc bìa sách thật có 
làm người ta hoang mang 
không? Hình như có vài 
loại sách đóng bìa bằng 
loại giấy dán tường này ở 
đây — như vậy có quá đáng 
không? 





Bësse У Một kiểu hiện đại của một công cụ cổ xưa, ở đây cửa 
thu viện được ngụy trang bằng mặt tiền làm bằng 
sách giả. Đây là điểm đặc biệt tế nhị bởi “sách” nằm 
phía sau tấm kính vì thế muốn khai thác hết công 
năng của sách thì phải tốn ít nhiều công sức. 








À Trong thư viện của nhà soạn 
nhạc George Gershwin, паи hết 
các bàn tổng phổ nhạc trên kệ 
đều thật, tuy nhiên một vài cái 
thật sự là gáy giả được sơn lên 
máy hát hi-íi, một hình thức 
giả trang trí khéo léo tài tình. 


























dư thừa 47 


c 
Е 

© 
=> 
© 
s 
Е 

D 
| س‎ 
ж 
© 
Е 
T 


46 Sóng vói sách 































D ấu hiệu rõ nhất cho thấy thái độ của bất cứ gia đình nào đối với 
sách không phải có một căn phòng đặc biệt được dành cho mục 
đích lưu giữ sách hay thư viện gia đình, phòng nghiên cứu hay không.. 
Sự sắp xếp như vậy, không nhất thiết phái có quan hệ chặt chẽ với 
sách. Trong một căn nhà có người ham đọc sách đương nhiên không 
có nơi nào là không thể chứa sách được, và có thể đánh giá mức độ 
tận tâm (hay mê sắch) qua cách biến cải khéo léo những chỗ dư thừa 
trong nhà cho mục tiêu này. Điều này không có nghĩa là mọi phòng hay 
lối đi đều có thể làm thư viện. Sách có thể xuất hiện theo nhiều lốt khác 
nhau và góp phần vào bất cứ khoảng không nào nếu như được thiết kế 
một cách có ý thức. Phối hợp sách với các đổ vật khác, theo thực tiễn 
hay trang trí, là một trong những cách sống với sách trong nhà, có tính 
sáng tạo và hữu ích nhất. Sách có thể dùng như vật trang trí và là phương 
tiện tạo bầu không khí sáng tạo, nhưng quan trọng hơn, có lẽ là sách có 
khả năng ảnh hưởng đến cấu trúc của khoảng không chung quanh chúng. 
Tiện ích khác khi trữ sách khắp nơi trong nhà là sẽ khuyến khích thói 
quen đọc sách qua cách phối hợp với các hình thức sinh hoạt khác trong 
gia đình. | 
У Trong căn nhà có niềm say mê này, sách chiếm chỗ doc theo những chiếc xe 
lửa đường bệ và các máy ảnh xưa. Sự trình bày này lợi dụng một cách tài tình 
bậc cao thấp của sàn nhà và cho thấy khoảng trống chưa được sử dụng để có 
































А Bậc thang lượn quanh để lộ những cuốn sách được xếp vào hộc gọn gàng theo = 
chiều dày của bức tường và theo hướng lên ánh sáng với kë sách làm bang 00 | 
| 





tương xứng. Sự tương quan giữa sắp xếp sách và cẩu thang được nhấn mạnh 
bằng cách dùng ánh sáng một cách sáng tao, đã chứng minh đầy đủ một 
khoảng trống “chết” có thể triển khai để có thêm chỗ đồng thời cũng làm cho If 
vui mát hon. | 


мас 








Hành lang và không gian dư thừa 49 























A Trong khoang trống như một hang sâu rộng của căn nhà theo trường phái hiện đại triệt để 
của một kiến trúc sư ở London, bức tường sách trở thành yếu tố quan trọng trong việc sáng 
tạo ra khoảng trống chuyển tiếp giữa sàn trên và sàn dưới. Nhìn từ phía dưới, lơ lửng ở trên 
đầu, những cuốn sách này tạo ra hào quang của một ước vọng không thể đạt được. 





50 




















Để chất sách đầy nhà, nhà học giả đãng trí sẽ bắt đầu sử dụng sàn nhà, 
họ chất một đống sách cao ngất và điểu này không đáng bận tâm vì 
nó nói lên việc học giả đang tiến hành việc nghiên cứu. Cầu thang 
cũng hữu dụng bởi vì có một khoảng chừng 30cm ở mỗi bên cầu 
thang, đó là khoảng dư nếu chúng ta chỉ cần một khoảng nhỏ để đi 
lên đi xuống và khoảng không này rất có ích để làm một hệ thống lưu 
trữ. Chúng ta có thể sống trong điều kiện này, nhưng sẽ khó đối với 
người không cùng quan điểm để chia sẻ kiểu ở như thế. Tuy nhiên 
một số lượng lớn sách sưu tầm có thể được bố trí chỗ ở một cách đẹp 
mắt hơn nhờ những giải pháp thiết kế khéo léo để còn dành chỗ cho 
căn nhà thực hiện chức năng thông thường của nó. Một phần thưởng 
thêm nữa là một vài khoảng trống bỏ quên trong nhà, tiền sảnh và 
hành lang, đầu câu thang, được đem ra sử dụng và trở nên hấp dẫn 
hơn. Có một vài loại sách hình như thường nằm ở các vị trí này, thí dụ 
sách hướng dẫn, bản đồ... mà người ta có thể nhặt lên khi vội vã hay 
lúc đi tới đi lui trầm tư. 


р. Chuyên viên thư viện сб lễ sẽ 
không đề xuất hệ thống lưu trữ này. 
Nó gây can trở khi muốn rút ra và 
có thể làm hư sách hoặc thậm chí 
làm người đọc bị thương. Mặt khác, 
nhà thiết kế có thé xem loại sắp 
xếp này thuận lợi vì trông có về kỳ 
lạ, giật gân và tận dụng tối đa 
khoảng không. 
































Kiến trúc hiện đại dựa một phần trên ý tưởng một khoảng trống mở 
rộng hơn là những phòng đóng kín. Thí dụ, trong các biệt thự do Le 
Corbusier vẽ đồ án trong thập niên 1920, ít có những căn phòng như 
vậy mà chỉ có những không gian để qua lại với những chỗ ngồi (Mia 
mai thay, kiến trúc sư ngày nay chủ yếu có cơ hội thực hiện phần 
chương trình hiện đại đó trong những ngôi nhà cũ được cải tạo chứ 
không phải trong:những ngôi nhà mới). Khi sách được lưu giữ ở các 
khu vực qua lại của căn nhà thì điểu quan trọng là nên tuân thủ châm 
ngôn này và đừng để sách thống trị hoàn toàn. 

Khoảng trống kéo dài là một trong những dièu thú vị của căn nhà và 
người ta cần xử lý khéo léo để sắp xếp thật hiệu quả. Giải pháp minh 
họa ở đây đối với vấn để lưu giữ sách ở khoảng không phi quy ước cho 
thấy là ta có thể tạo ra những chỗ dừng chân mà không làm gián đoạn 
lối đi. Từ lâu người ta biết rằng yếu tố quan trọng trong thiết kế thành 
công là gây ngạc nhiên. Kệ sách cho ta nhiều cơ hội thực hiện những ý 
tưởng sáng tạo độc đáo nhằm tạo ấn tượng là căn nhà không những 
không có quá nhiều sách mà còn là một nơi mới lạ thích thú bất ngờ mỗi 
khi quẹo chỗ này chỗ kia. 


> Sách ở phần bao lon, phần phân chia khoảng 
trống mở rộng này có chức năng riêng của nó 
và cũng thích hợp nhờ những dãy sách đơn 
giản, liên tục và một ghế đôi nằm dựa dễ chịu. 





P Day bậc thang được phân định rõ nét 
D này có thể giúp giải quyết vấn dê 
làm thế nào để lên tới các kệ cao và 
có thêm phương tiện trưng bày sách 
ở trên cùng nó biến đổi khoảng trống 
thông thường thành một khoảng trống 
độc đáo khó quên, điều này minh 
chứng sự quan trọng của việc dùng 
những tỷ lệ đúng mực để tạo nên 
một tổng thể đẹp. 





52 Опо ОІ асп 










































> Cin nhà {ч ау Ei nim mei 
Islington, e ơn "do các kỉ 
trúc sư của Hệ thống Tương lai vẽ kiết 
và lập tức nổi tiếng. Gr o triệt để ù 
một vị trí Bậc thế Ку XIX, nó 
cung cấp không tối đa cho сас 
kệ sách thẳng đứ Í 
đáng một tập phop kim 










































Cách trưng bày sách ở nơi sinh hoạt là điều mà bất cứ nhà thiết kế nào 
cũng phải hết sức quan tâm. Khi nhìn một nhóm sách chúng ta sẽ thấy có 
sự ham muốn đến gần chúng, và một chỗ đọc sách ở kế bên, cho dù 
không có cái ghế nào vẫn làm cho căn phòng trở nên quyến rũ ngay. Lúc 
này chỗ ngồi bên cửa sổ trở nên hấp dẫn, ở đây người ta có thể thoát ra 
khỏi không khí lẩn quẩn của căn phòng. Charlotte Bronte mô tả nữ nhân 
vật mười tuổi của mình đọc quyển History of British Birds của Bewick, 
trong chương mở đầu quyển Jane Eyre như vây: “Tôi leo lên tới chỗ ngôi 
bên cửa sổ co chân lại và ngồi xếp bằng như người Thổ Nhĩ Ку; và kéo 
những tấm màn dày gần khít lại, tôi được sự ẩn dật gấp đôi che chở”. 

Xếp đặt kệ sách cao thấp khác nhau để lấy sách mà không phải đi 
nhiều, trong khi đó đường lối quanh co theo nguyên tắc thiết kế hoa viên 
thì khi ta nhìn thấy cuốn sách ở đàng xa ta thường lạc mất nó trước khi tìm 
thấy nó trở lại. Cách thức này có thể áp dụng ở khoảng không nhỏ, làm 
cho nó có vẻ lớn hơn. Với một chỗ ngoặt 
bất ngờ, sách có thể được chen vào những 
nơi bình thường ít nhận thấy mà vẫn giữ vẻ 
tao nhã. 

Người ta có thể làm được nhiêu điều 
bằng cách đi ngược lại điều mong muốn 
thông thường, và tạo cho kệ sách có vai trò 
tích cực trong việc thiết kế không gian, cho 
dù từ bức tường phóng thẳng ra hay khoét 
sâu vào, bóng йб của vòng cung hoặc xuất 
hiện như một vật thể độc lập trong nội thất. 
Đặc tính đường thẳng của kệ sách tương 
phản với vẻ thường thấy của sách dùng để 
tạo ra vẻ ngẫu nhiên, lộn xộn, thú vị. 


)> Trong nhà này, kệ chìm vào tường, hiện ra trước 
mắt khi bạn leo lên cầu thang, tay vịn cầu thang 
đơn giản bằng thủy tinh tạo nên mức trong suốt tối 
đa trong khi đó cũng cho một hiệu quả ngấm ngầm. 
Ánh sáng ở xa kệ sách tao ra cảm giác huyền ảo 
và cuốn sách nằm phơi ở dưới thấp như mời ta đọc. 











A Một xưởng vẽ ở tầng mái có một 
chỗ sắp xếp sách được lắp vào góc 
và khuất sáng với những cột sam 
màu thẳng lên từ bậc thang, một 
khoảng trống chuyển tiếp ở lối đi 
vào xưởng vẽ, ở đây người ta có 
thể ngừng lại một chút để xem lướt 
qua kệ sách hoặc ngồi đọc trên 
bực thềm vẫn là ngưỡng cửa phía 
trên. 


| 4 Một giải pháp nhiều cảm hứng đối 


với vấn đề lưu trữ tạp chí tại hành 
lang một căn hộ. Khó mà có chỗ 
để lắp kệ nhô ra khoảng không 
theo cách thông thường, nhưng khi 
được thiết kế như vầy, các kệ chùa 
được một lối đi rộng, thuận tiện 
để có thể lấy tạp chí và hiệu quả 
quyến rũ của những tấm gỗ phắng 
màu vàng hoe lơ lửng tao cho không 
gian một oấu trúc. 






































Trong môt khu vue nghiên cúu hoc tâp duói mái спа nhà kiču 
thời thuộc dia, kë sách khóng son, ghép gon gàng chung quanh 
cüa só hep, kë sách kêt hop vói rui 90 tran, ха chéo và lan can, 
làm thành môt phan can thiêt cho cãu trúc. 


56 Sóng vói sách 

















A Don giản tối đa, phong cách 
tối đa. Kệ sách theo dạng gờ 
lắp vào khe, bắt vít ở đầu trên 
và trần dưới. Sách nằm theo 
chiều này sẽ làm hỏng ấn 
tượng, nhưng kệ nằm ngang 
trong khoảng hẹp tao hấp dẫn 
cho khu vực giữa nhà bếp và 
cầu thang. 





> Thành công của kệ sách này 
là nhờ gắn cẩn thận vào vữa 
tường, màu sắc chói tương 
phản với bức tường. Đường 
cong gợi lên hình ảnh vây cá 
theo phong cách Art Deco và 
tao cảm giác tốt về tỷ lệ của 
toàn thể thiết kế. Nếu nhiều 
sách quá thì sẽ làm hỏng đường 
nét của các kệ này. 


| 
ү | 


А Cách chất sách theo dạng lưỡi dài và hẹp, trải dài trên bề mặt tường, tao cho | 
\ cách sắp xếp sách cao và hẹp có đặc tính hoàn toàn tự nhiên. Cách sắp xếp | 
sách theo chiều ngang có thuận tiện là tựa sách theo chiều xuôi của gáy sách || 
nên có thể doc mà không phải nghiêng đầu một góc 90 độ. | | 








58 Sóng vói sách Hành lang và không gian dư thừa 59 


























p 








Sách có thể ngáng lối đi vì thế không có gì sai khi phải để chúng ở nơi 
khó lấy, miễn là sự khó khăn không tới mức hoàn toàn không với tới 
được. Ở nơi có nhiều trẻ nhỏ trong nhà thậm chí đó là sự cảnh giác có 
ý thức. Kệ cao làm diu bớt đường nối giữa tường và trần nhà, và làm 
cho căn phòng giống như hang động và tường rào. Chỗ trống phía 
trên cầu thang cũng là nơi có thể để sách. Trong thực tế, bộ sưu tập 
sách là người bạn cũ nhưng không cần phái thăm viếng thường xuyên, 
vì thế có thể đặt ở nơi nào đó trong tầm nhìn, không nhất thiết phải lấy 
được ngay. Bạn càng mơ mộng đến sách chừng nào thì căn nhà của 
bạn trở nên thú vị chừng đó. 





A Trong tầng mái cao trên thành phố, ánh sáng và 
khoảng trống có vë như có sẵn trong nhà. Người ta 
có thể với lấy sách từ lan can tuy nhiên xem ra sách 
vẫn giữ được vẻ lơ lửng ở khoảng giữa. 











) Kệ sách kín có lắp kính, leo — 
lên bằng cái thang tận dụng... 


từ đồ thải ra ở một chiếc tàu, 
biến gác xép để sách nho 
nhỏ này thành một khoảng 


không rất đáng mơ ước. Саи | 


trúc cũng sử dụng khôn khéo 
khu vực truyền thống có trần 
cao, tạo nên không khí thân 
mật trước khi đi đến khu vực 
sinh hoạt chính trong nhà. 





4 Kệ sách trong ngôi nhà “Thùng Uýt ki” ở 
Findhorn, một cộng đồng sinh thái ở 
Scotland góp phần tạo bầu không khí gia 
đình ấm cúng. Phần cuối của kệ sách được 
tao dáng hữu co, như một phát biểu về tinh 
thần kiến trúc phù hợp toàn thể căn nhà. 


Hành lang và không gian dư thừa 61 


















































Những khoảng không gian truyền thống được biến thành nơi náo nhiệt 
nếu như ngưỡng cửa để qua lại trên đường đi được phân định rõ ràng. 
Trong khi kiến trúc hiện đại đạt được việc giải phóng không gian thì nó lại 
đánh mất ý thức về lối đi lại có phân cấp mà những nhà theo truyền thống 
có khuynh hướng tạo ra. Những khoảng cách này tiết chế ánh sáng và 
bóng đổ làm thức tỉnh tâm trí chúng ta và làm cho khoảng trống có vẻ 
rộng lớn hơn thực tế. Như một số nhà lý thuyết về phong cảnh gợi ý có lẽ 
ý muốn được bảo vệ nhưng dëng thời có thể nhìn thấy xung quanh chúng 
ta có nguồn gốc từ đồng cỏ, từ đó loài người xuất hiện, với cây cối mọc 
cách quãng trên dêng trống che chở trước ánh nắng trực tiếp và để cho 
nhìn thấy rõ những con vật tới gần. 

Nhà thiết kế giỏi sẽ sắp xếp để tạo ra cảm giác rộng thoáng và bao bọc 
cùng lúc bằng cách điều chỉnh kích thước và ánh sáng trong khoảng 
không, thu hẹp các cạnh hoặc hạ thấp khoảng không phía trên, hoặc cả 
hai. Bằng cách nào cũng vậy, chúng ta sẽ có cơ hội dành được khoảng 
trống sáng tạo với sách, cho ta sự ngẫu nhiên bất ngờ và tạo tính nhân bản 
cho tỷ lệ. Khi lưu giữ sách trong khu vực qua lại, kệ ngắn thích hợp hơn là 
kệ dài, chúng ta sẽ dễ dàng hơn khi xác định vị trí sách trên kệ ngắn khi 
đi qua và không làm rớt sách khi lấy ra vài cuốn sách cùng một lúc. 


p. Những cửa số nhỏ bao giờ cũng là nét hấp dẫn, 
nhưng càng hấp dẫn hơn khi được đặt sâu vào 
hốc tường để lọc sáng. Û đây chiều sâu của bức 
tường được ting lên một cách tinh tế nhờ các kệ 
sách đơn giản. Cho dù ngẫu nhiên hay cố ý thì 
những cuốn sách xua cũng xứng với lớp уйа thô 
ian “maa cüa sê. 


<4 Yếu tố hình viên đá đỉnh vòm trên khung cửa tao ra 
tiếng nói kiến trúc mạnh mẽ, được thực hiện thông 
qua sự hoàn chỉnh các đường viền chân tường và các 
thanh đố ngang, cho thấy một cửa cầu kỳ trong một cái 
cửa, trong khi đó vẫn cho ta thấy thú vị trêu người khi 
nhìn thoáng qua phòng ăn ở đàng xa. 





62 




















A Mot loat kê phía trên đầu, б mêi kë сб dèn trong hốc chiếu XuỐng, biến đổi 
một hành lang khó sử dụng trở nên huyền ảo nhưng cũng còn khoảng 
trống có ích. Ghế thang thư viện có thêm chức năng là ghế để nghe điện 
thoại, nhưng cơ bản là để leo lên lấy sách. Cách đặt sách ngoài tam tay 
này làm cho sách luôn luôn có vë hấp dẫn hơn. 



































О chỗ đã định sẵn nếu có ít sách chừng nào thì càng phải 
sắp xếp để đảm bảo sao cho đừng thấy là đã bị nhầm hay 
phải sửa chữa. Lắp đặt kệ sách có thể chỉ như một giải 
pháp tạm bợ hoặc có vẻ là yếu tố có cân nhắc của một 
thiết kế qui mô hơn. Sự liên tục về mặt thị giác rất quan 
trọng để mắt không bị gián đoạn khó chịu khi nhìn từ vật ` 
này sang vật khác, điểu này hàm ý nên sử dụng đường 
mở rộng theo chiều ngang và chiêu сао. 

Nếu việc xếp sách làm biến đổi bë mặt bức tường, 
cần xem việc đó đang đóng vai trò gì, một lần nữa cho 
thấy rằng xử lý theo cách tổng quát là cách tốt nhất. Trong 
chính việc đóng kệ sách không chỉ yêu cầu về sức chịu 
đựng tối thiểu, mà cả cảm giác về việc cả kệ sách trông 
ra sao khi nhìn từ xa, cũng quyết định bể dày của biên 
dạng. Những tính toán hay sẽ là chất liệu cho kiến trúc, 
nó nằm ngoài kinh nghiệm hoặc tính hợp lý. Khi loại bó 
trang trí để có đường nét thuần khiết dựa trên tỷ lệ chính 
xác, nhà thiết kế hiện đại phải cân nhắc, tự đặt mình vào 
công việc khó khăn hơn trong khi điểu chỉnh một vài 
nguyên tắc cơ bản để tạo ra sự tương quan thỏa đáng. 












































4 Một dãy kệ sách dạng hình hộp gắn 
vào tường đáp ứng đúng chức năng 
và hợp hơn đối với phần chân tường 
và tay vin của chiếc ghế. Cái gờ 
thuận tay này cũng có chiều cao 
thích hợp để đặt các loại cây cảnh. 


A Kệ sách này ngưng đột ngột ở góc phòng đã 
góp phần tao cho căn phòng có đặc tính khác 
hẳn đi. Nó được xem như một vật thể độc lập 
trong khoảng không, hiệu quả càng tăng lên Е 
khi ta dé mêt ngàn khêng có sách. И. 








64 Sóng vói sách 








Hành lang và không gian dư thừa 65 | 















































A Những vòm này tao nên khu vực sống động ngoài khoảng trống chung lớn hơn. Đường Кё ó 
vuông của kệ sơn màu đỏ tươi phối hợp sự đa dạng của những cuốn sách với đồ chơi cho thấy | 
mêt su ngàn náp ma khóng trinh trong. Cách thúc kë sách chiém va nhó ra khoàng trêng 
là điều đáng chú ý khi tạo ra một nội thất đẹp và cấu trúc này có cảm quan tỷ lệ chính xác, 
làm đầy toàn thể bức tường ở xa và giúp phân định rõ ràng hình thể của khoảng không. 











~ | 
"аз... ы д 


> Đường cong rất quan trong trong khu vực 
nhà bếp và phòng ăn gọn gàng này. Những в. 
| cuốn sách ở phía trên, kết hợp với những tấm 
kính làm phông, tạo được sự thông suốt giữa 
hai phần riêng rẽ qua một không gian mở. 








A Không dễ gì đặt những kệ sách theo hình vòng cung, nhưng những kệ sách 
có một phần chức năng tao ra một hiệu quả kiến trúc rộng lớn trong ngôi 
nhà của kiến trúc sư người Anh Bill Dunster. Kệ sơn màu ấm phù hợp với 
gạch lót nền, gạch và vữa không tó ở bức phông làm bang gạch thủy tinh. 











66 Sống với sách 












































CÚA NHÀ THIÊT KË 


Nhiều người đã tốn công suy nghĩ để tìm ra phương cách 
mới thiết kế kệ sách, bởi vì người ta thường chấp nhận những 
hình thức thông thường, và trong hầu hết các trường hợp 
này, chúng tỏ ra thỏa đáng. Thiết kế cuối thế kỷ 20 đang 
tiến theo lối liên tưởng, đưa ý tưởng từ lãnh vực này sang 
lãnh vực khác. Thoạt tiên, điều này không phải do lòng 
ham muốn cải tiến những khía cạnh chức năng của đồ vật 
thúc đẩy. Thay vào đó, nó cung cấp phương cách mới để 
hiểu ý nghĩa tiểm tàng của 46 vật khi tình cờ bắt gặp trong 
đời sống hàng ngày. Điều này có thể có tác động mới mẻ 
trong thế giới mà mọi vật: đều bị tiêu chuẩn hóa. Bắt nguồn 
từ sự thành công của những sản phẩm hiển nhiên là “vô 
dụng”, ta thấy rõ ràng là người ta mua dó vật không chỉ để 
phục vụ cho ý muốn và nhu cầu của họ mà để tránh sự 
nhàm chán và đơn điệu. 

Trong thập niên 1930, kiểu kệ sách “Con Lừa” đã 
phối hợp nhuần nhuyễn vật liệu và sản xuất công nghiệp 
với chức năng và đã thể hiện được khát vọng thưởng ngoạn 
các món đồ đẹp như sách bìa mỏng, với giá mà ai cũng có 
thể mua được. Sau năm 1945 Egon Riss lại tung ra một 
phiên bản mới có mặt bằng phía trên để có thể đặt thức 
uống, một lợi ích thực tiễn cho dù có thể mất thẩm mỹ. 

Ngày nay thiết kế không còn quá không tưởng như vậy 
nữa, những đồ vật như những trang này cho thấy hiếm khi 
bán đại trà trên thị trường, nhưng “Con Mọt Sách” của Ron 
Arad (xem trang 79) là một biến thể cách tân trên kệ sách, đã 
trở thành “thần tượng” đến nỗi có cả một cuốn sách nói về 
nó. Những nhà thiết kế trẻ vẫn tìm kiếm phương cách mới và 7 EE E Куа 
thứ vi để đáp ứng sự thách thức trong việc lưu giữ sách. | ШЕШ >>>... 

Т7 cong ván ép để tao га một phiên bản mới || 
cho giá dung tap chí, báo chí theo phong | 
cách truyền thống. Thiết kế này theo ty lệ 

| пор với khổ sách bìa mồng của Nhà Xuất 
| Bản Penguin, được đưa ra tại Anh năm 
| 1936 và quảng cáo ở bìa sau sách của 

NXB Penguin. 


+ 


2 


ZE GIAI PHAP 





Соб тең 
Cut 


A Hệ thống kệ đúc, có thể nâng lên hay һа | 
xuóng bang hë thóng dày bàn và có nhüng | 
bộ phận đặc biệt để gắn vào cho dĩa CD, | 
người ta cũng có thể để tap chí và các thứ | 
khác. Hệ thống này dễ thích nghi, dễ di | 
chuyển và nhất là trông ngộ nghĩnh. | 




















> Một hệ thống lưu giữ do Gitta Gschwendtner ở London thiết kế. Khi trống, 
những hộp này tao thành mẫu ô vuông trên tường. Mỗi hộp được gắn trên một 
lò xo dấu kín và sẽ hạ thấp xuống khi đặt vật gì vào. Hộp nghiêng qua phải hay 
trái tùy theo vật đặt ở bên nào. Đây là một ý tưởng đơn giản nhưng có khả năng 
làm sống động bức tường chứa sách và giúp cho người sử dụng kiểm soát được 
dáng vẻ sau cùng của những chiếc hộp. 





























НТО DES p'ALMIEKS 


„DPSS 


тт 


= 


ANGELICO 3 


мі 


























ách phải trang trí phòng óc là nhan đề một quyển tiểu thuyết của 

Anthony Powell trong loạt truyện A Dance to the Music of Time. 
Người ta giả định là nó dựa theo lời nhận xét ngắn gọn của một nhà 
phê bình sách trên báo chí khi một chồng sách từ trên kệ rơi xuống 
ông ta vì không còn chịu đựng được sức căng. Hầu hết các tác giả đều 
muốn sách của họ làm được một cái gì đó chứ không chỉ là vật trang 
trí cho một căn phòng, dù sao sách còn сб một giá trị vượt ra ngoài nội 
dung của nó. Khi ngắm các tựa sách trên kệ, có thể hình thành ngay ý 
tưởng về cá tính của người chủ và nhờ vậy người ta có thể nói rằng 
sách giúp tạo ra diện mạo và tâm trạng của căn phòng. 

Không phải mọi nhà đều có sách, và mọi tầng lớp trong xã hội vẫn 
có thể sống mà không cần có sách. Thí dụ những phòng khách thanh 
lịch dù vô bổ của thập niên 1930 có vẻ thích hợp để uống rượu và đọc 
báo. Cùng với lã đó, phòng đầy sách không là đặc quyển của những 
người có địa vị trong xã hội hoặc ngay cả của những người học vấn 
cao. Bất cứ người nào cũng có thể sở hữu sách và trân trọng gìn giữ 









А Một khoảng không nội thất đẹp trong nhà của các nhà thiết kế Charles và Ray Eames 
ở Santa Monica, California. Kệ sách được đặt đứng phía trước tường (cái thang nhấn 
mạnh đến điểm này) và vì thế trở thành một vật thể có tính không gian, hơi giống 
một khu căn hộ thu nhỏ với các cư dân của nó là những món đồ chơi và mẫu thú vât. 


A Một đầu cầu thang rộng trong nhà của kiến trúc sư Richard Rogers ở London, 
sách được trưng bày trên kệ kim loại theo tiêu chuẩn, hòa hợp với câu thang và - | 
lan can. Đầu cầu thang đủ rộng để thuận tiện đặt ghế và bàn gần bën kệ sách, - 
thúc đẩy người nào đi ngang qua đều ngừng lại để xem một lát. 



























































Phân bố sách rải rác ít ra cũng là dấu hiệu của một gia đình có học 
thức. Những cái bàn rộng hình tròn, giữa những cái ghế bọc nệm tốt, 
chia chỗ cho vào chóng sách và các vật thiết yếu cho việc đọc sách 
thoải mái như là kính đeo, gạt tàn thuốc, trong khi đó đèn bàn tỏa ánh 
sang dịu, khuếch tán. Sách trở thành một phần trong sự phục sinh cái 
vẻ xem chừng bừa bãi nhưng vừa đẹp vừa hữu dụng. Sự buông thả 
như thế phần lớn đã được thay thế trong thập niên 1990 bằng dáng vẻ 
hiện đại sắc nét hơn và may mắn là những ngôi nhà không sách, buồn 
tẻ không xuất hiện lại trong lãnh vực thẩm mỹ. Nhà thiết kế đương 
thời cho thấy khả năng khéo léo tài tình trong việc sắp xếp chỗ cho 
sách. Ngoài ra, sách có thể là một công cụ thuộc về thị giác rất quan 
trọng để làm giảm bớt tỷ lệ một căn phòng lớn có trần cao, vì do tính 
chất là vật dễ nắm trong tay, thích hợp với những chi tiết nhổ mà trang 
trí hiện đại có thể về một phương diện nào đó loại bó đi một cách dễ 
dàng. Đây là một trong những phương cách quan trọng nhất để người 
ta có thể nói rằng sách trở nên một thành phần trang bị cho nội thất. 
Khi chúng ta quay trở lại những tập quán sinh hoạt của tổ tiên thời 
trung cổ và học sống lại một lần nữa trong những không gian rộng lớn 
đa năng, chúng ta sẽ không còn bị ràng buộc bởi những qui luật về 
mẫu mực đã tổn tại gần đây khi sách bị tách ra để đặt vào chỗ riêng 
dành cho nó trong phạm vi căn nhà vì bị xem là không thích hợp 
trong những phòng khác. 









Kiến trúc sư Erno Goldfinger đã gắn 
khung này vào tường phòng khách của 
ông ở Hampstead, London, nám 1938. 
Nó dùng để trưng bày tranh ảnh, đồ 
điều khắc và những sách hội họa khổ 
lớn, tất cả đều hòa hợp với nhau. 

















À Trong những ngăn được chia tỉnh хао dưới hành lang nhô ra ở phía trên, 
những cuốn sách trông có vẻ ngăn nắp vừa phải, không đè bẹp căn phòng. 
Người ta luôn luôn thấy vui khi có thể lấy ngay được sách phía sau chỗ ngồi 
mà không phải đứng lên. 




















Sách dong bia da, gam màu dam, duge bë sung hoàn hao bang mat ban 
da cûm thach và bû suu tám dú gönreung Сао hi khas. Nhilg tranh ánh 
dong khung treo phia 1гибо såch làm Ang hêm phong cách са nhàn, со 
vp hol sibu thuc và làm cho can phòng bót nghiêm trang 


Sách аё trang trí phòng óc 77 


76 Sång ма! sách 

















Sách hiện đại không nhất thiết là một tác phẩm nghệ thuật, 
nhưng kiểu dáng thường có phẩm chất nhất định. Khi 
thăm viếng một ngôi nhà hoặc ngay cả khi xem kỹ hình 
cuốn sách trong một tạp chí, chúng ta đọc được tựa аё 
trên gáy sách không khó, nên có thể đánh giá ngay cá 
tính của người chủ. Ngoài ra kiểu dáng của bìa bọc sách 
phản ánh một cái gì đó tổng quát về nội dung và chính nó 
sẽ tạo ra tính chất của căn phòng. Người ta nói rằng có vài 
người mua hàng đống sách bìa da để gây ấn tượng đến 
người khác, nhưng thủ thuật đó không lừa được ai. Trong 
bất cứ trường hợp nào, hầu hết chúng ta không còn muốn 
tất cả sách của mình đóng bìa cùng một kiểu, bởi vì ngoài 
sự tốn kém, nó còn nhàm chán, và rất khó tìm riêng từng 
cuốn sách. 


« Bộ kệ này có đặc trưng 
đồ mộc thô ráp theo phong 
cách Nhật. Phan cong lên 
С ở cuối kệ vừa thực dụng 
vừa tao nhã. Cách sắp xếp 
sách, các đồ bằng gỗ và 
các tô chén nhỏ bằng đất 
nung hòa hợp với tính 
cách thanh đạm của tổng 
thể. 


























Я 
Lần 


A Không có nhiều sáng chế hay biến đổi trong việc 
thiết kế kệ sách, nhưng “0on Một Sách” của Ron 
Arad là một giải pháp mới lạ hoàn toàn, dựa trên 
sự ngộ nghĩnh chứ không dựa trên công dụng. Nó 
có đặc trưng không chú ý đến trọng lực làm cho 
bạn ngay lúc đầu cảm thấy bất an, sau khi sử 
dụng lại cảm thấy thích. 


‚ 79 




















> 


80 Són 





Phòng này có tính chất tinh tế và mộc mac, 
là nơi lý tưởng để thưởng ngoạn nghiêm 
chỉnh những cuốn sách. Kệ sách chính trông 
сб vé không hoàn toàn chắc chắn nhưng sự 
sắp xếp không ổn định này có vẻ xứng với 
kiểu du mục của căn phòng. 











< Không dễ gì thiết lập kệ sách 
chung quanh một góc phòng, 
nhưng thiết kế ở đây thành công 
trong việc làm cho căn phòng 
được cảm giác hoàn chỉnh. 
_ Không khí ấm cúng, thân mật 
không chỉ nhờ lò sưởi trần và 
những mặt nạ đang nhìn: chính 
những cuốn sách có vë đang 
bao bọc căn phòng. 








У tưởng được ngồi xuống đọc sách là một trong những điều hấp dẫn 
của ngôi nhà. Sách cho ta sự ấm cúng trong lòng, cùng với một ngọn 
lửa vừa ấm áp vừa là một người bạn đồng hành biết im lặng. Nhà thơ 
John Betjeman kiêm người điểm sách trong nhiêu năm đã viết: “Mùa 
đông là lúc tôi cảm thấy mình được phép đọc thỏa thích những sách 
mà tôi thích chứ không phải là cái mà tôi phải đọc. Trong khi cơn bão 
lay động những cánh cửa chớp, tôi ngồi đọc lại Scott, thường bắt đầu 
với quyển “The Heart of Midlothian”. 

Ngày nay thời gian đọc sách phải cạnh tranh với nhiều thú tiêu 
khiển khác trong cuộc sống, kể cả TV và những hình thức giải trí điện 
tử khác, nhưng đọc sách là hòa nhập lại một thế giới cổ xưa hơn cuốn 
sách đã được in, khi người ta kể chuyện cổ tích quanh bếp lửa. Đó là 
lý do tại sao nó là một hoạt động thích hợp với những phòng thường 
hay được sử dụng trong nhà, đó cũng là lý do việc sắp xếp ánh sáng tự 
nhiên hay ánh sáng nhân tạo và những tiện nghi cho con người phải 
được xem là yếu tố cơ bản mà ta phải tính đến khi sắp xếp một căn 
phòng. 


> Mạnh më nhưng đơn giản, 
kệ sách từ sàn đến trần nhà 
trong ngôi nhà này tạo nên 
cảm giác một căn nhà gỗ 
mộc mạc, được bếp lò nhấn 
mạnh thêm. An tượng đơn 
giản của ánh sáng và khoảng 
không phần lớn là do không 
có đồ đạc và sàn nhà trống 
không. 



































A Kë sách xoay tròn trong căn hộ của nhà văn Mario Vargas Llosa cho thấy các 
đồ vật chuyển động được dùng như một phương tiện đơn giản, dùng được 
ngay để sáng tao lại khoảng trống đang có. Kệ sách được trang bị giống như 
một chiếc thuyền có đầy đủ buồm, tao ra một vách ngăn độc đáo. 


82 




















A Về trong suốt tao nên đặc trung huyển ảo cho cán phòng này, б đây kệ 
sách mỏng dính được cố ý để trống và những mẫu màu trên tường đưa 
mắt chúng ta xuyên qua những khoảng trống. 


4 Nếu các kệ cứng có thể được 
giữ bằng những sợi cáp 
mồng hầu như không thấy 
được thì tại sao chúng †a 
không treo các vật khác 
trong khoảng không? Điều 
cần là lấy ánh sáng từ cửa 
sổ ở phía sau cho hợp lý 
để tao cảm giác lơ lửng. 





























Nhà viét tiéu luán Logan Pearsall Smith nói: “Ngudi ta nói sóng mbi 
là chuyén quan trong, nhung tói thích doc sách hon”. Sách và tác 
phẩm nghệ thuật cho ta những lúc hòa nhập vào những thế giới song 
hành và có thể tìm được sự vui thích sống chung hòa bình. Ngay cả 
kiến trúc sư Phong trào Hiện đại Le Corbusier về sau cũng đã sửa lại 
phát biểu nổi tiếng của ông rằng ngôi nhà là một cái máy để sống 
trong đó, bằng cách nói rằng пб cüng- là “le lieu utile pour la 
méditation” - chỗ có ích để suy tưởng. 





Tường và bàn trông rất trần trụi, thô thiển nếu không có sách. 
“Sách ở bàn cà phê” là thể loại duy nhất nói lên sự tương quan trực 
tiếp giữa sách và việc trang bị nội thất. Từ ngữ này khởi đầu được 
dùng theo nghĩa xấu để chỉ một cuốn sách có nhiều hình ảnh hơn là 
chữ nghĩa, nhưng thành kiến này đã mất từ lâu. Hiện nay người ta đọc 
sách lướt qua cũng nhiều như đọc sách đàng hoàng. 











WA € | гс ТУ 

' A Sách có thể trở thành yếu tố không thể thiếu ở một chỗ sinh hoạt bằng cách được đặt sâu 

A Trong không gian có trật tự này, kệ sách được đặt sâu vào hốc tường có ván lót vào trong bë dày ca bức tường, tạo nên ý nghĩa mới cho ý niệm thiết kê kệ sách chìm 
nhô ra có vé rất phù hợp. Ở đây màu sáng làm tăng thêm vẻ sống động mà vào trong. Hóc tường như thấy ở đây rat hữu dụng và nhất là không cần có cửa hoặc chèn 
không làm đảo lộn một tổng thể hòa hợp. nhét quá đầy đến nỗi làm mất cảm giác chiều sâu. 





> 
° 
со 
сл 


84 Г зас! 























Hầu hết sách được làm ra bằng chất liệu lấy từ gỗ và liên quan chặt 
chê với vật liệu này, nhưng khi sử dụng cho kệ sách, kim loại và kính 
— chất liệu được ưa thích vào thời hoàng kim của nó trong thập niên 
1920 — có thể rất lịch sự nếu không nói là đặc biệt thoải mái. Nhờ sức 
chịu đựng cao, kim loại thường được dùng để làm giảm bớt cấu trúc 
và tao ra một cơ cấu dễ thấy về ánh sáng và khoảng không như kiểu 
dó đạc ống thép của:các nhà thiết kế như Marcel Breuer, Charlotte 
Perriand và Eileen Gray. Thiết kế theo kiểu này, một kiểu hiện nay 
đang hồi sinh, nhằm tối đa hóa khoảng không trong những căn hộ nhỏ 
và vì thế rất thích hợp với đời sống ở gác xép tại thành phố. 


Vë GAY = 











BD 






4 











A Có thể mua vài loại hệ thống kệ sách làm sẵn có dạng hộp phối hợp với kệ. 
Ở đây, hệ thống như thế được sü dụng có lợi vì vẻ cứng cáp của bộ kệ tương 
phản với cấu trúc kim loại nhẹ của bộ giá đứng. Kệ nghiêng rất lý tưởng cho 
nhà sưu tập muốn trưng bày bìa trước chứ không phải gáy sách. 


À Cô lập trong không gian, bộ kệ cao, dạng hình học này có dáng bề thế, 
uy nghi. Cái bình cao thon ó tiên diện giúp nhân mạnh hướng thăng 
đứng của kệ sách và tính cách độc lập của nó. 


ích để trang trí phòng óc 87 


86 SONG 


Е 




















Y tưởng về kệ sách di chuyển được hinh như có vẻ nghịch lý. Những 
dó vật nặng này thông thường nên để đứng yên một chỗ thì tốt hơn. 
Tuy nhiên sự mậu thuẫn của kệ sách di chuyển có cái gì đó bí ẩn và 
kích thích. Trong những chuyện phiêu lưu mạo hiểm có bao nhiêu lần 
một ngăn của tủ sách có thể xoay ngược ra phía sau một cách im lặng 
khi ta nhấn một cái nút để lộ ra một lối đi bí mật? 

Thực tế hơn, cửa xoay đã được dùng vào thời xưa để người giúp 
việc có thể đi đến thư viện của nhà lớn ở trang viên và là một phần 
kiểu cách để có thể ge trí chung quanh bốn cạnh của căn phòng mà 














A Tủ sách có bánh lăn, cách giải thích mới một khái niệm cũ. Có nhiều cách thông thường 
để làm tăng khoảng trống chứa sách, nhưng loại tủ sách di động này làm cho toàn bộ 
bức tường có vẻ sống động và cảm giác thật vui mắt, mặc dù kệ sách toàn màu trắng. 





88 Sống với sách 





không bị gián đoạn. Cửa loại này 
thường được che bằng gáy sách giả 
có tựa dë diễu cợt. Trong nội thất hiện 
đại, đồ đạc có thể di động trở lại thành 
mốt thời thượng, tủ sách cửa kéo hoặc 
tủ sách xoay tròn có một chức năng 
hơi khác một chút. Chúng gia tăng 
khoảng trống của kệ sách và cùng lúc 
làm cho việc lấy được cuốn sách thành 
một trò thú vị. Kiểu lập kệ sách này 
cũng là một cách làm tăng thêm lợi 
ích cho nội thất, tạo điều kiện cho 
hình thể căn phòng được luôn thay 
đổi theo ước muốn của người chủ. Một 
bức tường đây sách đôi khi có thể trở 
thành một không gian nhạt пһёо, 
nhưng có thể tránh được bằng cách 
tạo ra hai chiều sâu của kệ sách, với 
một kệ đặt trên con lăn. 
























4 ATường trượt theo đường ray là một 
nét của kiến trúc hiện đại thời kỳ 
sơ khai, đã phá vỡ những qui luật 
truyền thống về việc phân bố chức 
năng căn phòng và giúp sử dụng 
linh hoạt khoảng không. Trong căn 
hộ này, kệ sách có tác dụng như 
cửa trượt, chia khu vực sinh hoạt 
ra khỏi văn phòng tại nhà. Khi 
đóng cũng như khi mở, tác dụng 
của nó thật đáng mê, độc đáo và 

. Ó cùng tiện lợi. 







Sách đế trang trí phòng ӧс 89 














































Set, E C Ộ 


Ngudi doc thudng khóng chon sách vi màu sic, nhung thóng lệ xuất 
bản truyền thống ở Pháp và Ý là xuất bản sách có bìa giấy trắng để 
mong rằng người chủ cuốn sách sẽ đóng bìa các sách đó theo ý riêng. 
Sách vẫn tốt nếu không nói là tốt hơn nếu để nguyên như trong hiệu 
sách. Tiên thân của loại sách bìa mỏng này càng ngày càng ít, dầu còn 
có thể mua ở hiệu sách cũ, trong khi đó vài nhà xuất bản ở Pháp đóng 
sách bìa mỏng bằng bìa trắng bắt chước theo kiểu cũ. Những sách này 
luôn có nét đặc trưng cổ điển đáng trân trọng, không xuống sắc theo 
thời gian, không bị ảnh hưởng bởi thiết kế đồ họa quảng cáo dầu là 
loại rất thẩm mỹ. Nếu gặp phải vài người nhiều chuyện phô trương, ta 
luôn có thể dẫn họ loanh quanh và chỉ để cho họ thấy những gờ sách 
trắng mà thôi. Dĩ nhiên, cũng có thể bao sách bằng bìa giấy trắng trơn 
để vừa bảo vệ sách vừa tạo sự thuần nhất trên kệ sách. Một dãy bìa 
sách bằng da mịn mềm kiểu xưa trong một thư viện lịch sử có phẩm 
chất của màu trắng ấm áp mà cũng ấm tay khi sờ vào. 

Màu trắng, một màu vĩnh viễn dành cho thiết kế nội thất, đã trở 
nên rất thông dụng trong không khí hiện nay của chủ nghĩa tối thiểu 
hóa vì nó phô diễn những kết cấu theo làn ánh sáng và làm rõ cảm 
quan ở mức độ nhận thức cao hơn. 





4 Nghệ thuật trong cái phi nghệ thuật: 
bằng cách nào đó, sách chất đống 
trong lò sưởi tạo nên nét đặc trưng 
cho căn phòng. Quả địa cầu có lê 
muốn nói đến sự hỗn loạn và trật tự, 
trong khi đó những miếng sắt góc ở 
trên sàn nhà (Kê sách cố thành hình) 
hoàn thành ấn tượng siêu thực. 


90 Sống với $ 








р “Khác thường và khác 
thường hơn”: sách thật và 
mô hình sách làm bằng 
vữa cùng chiếm chỗ trên 
kệ sách, kết hợp chức năng 
kệ sách với nghệ thuật 
trang trí. Những cuốn sách 
như bóng ma ở phía lưng 
kệ rỗng tạo nên ảo giác 
về khoảng trống mở sâu 
vào bên trong giống như 

ảnh trong gương. 




















< Không sẵn sàng để tham khảo: bố cục đẹp như một 
bức tĩnh vật, những cuốn sách Pháp chưa đóng bìa 
cứng cùng với đồ vật bằng ngà giống như một thành 
phố thu nhỏ. Những sắc độ nâu khác nhau ở các 
cạnh cuốn sách là do tác hại của acid, có thể gây 
phiền não cho nhà bảo tồn nhưng gây hứng thú cho 
nhà thẩm mỹ. 


Sách để trang trí phòng óc 91 
































Sách trong phòng ăn là người bạn tốt. Sách tạo một hậu cảnh giảm âm, 
đó là điều quan trọng trong nội thất hiện đại, thường đầy áp dó đạc có 
bể mặt cứng trên sàn nhà lót gạch, một kiểu thiết kế trông có vẻ gây 
ngạc nhiên nhưng có thể ồn ào không chịu nổi. Sách cũng hữu ích 
trong việc giải quyết những quan điểm về một sự kiện hoặc tìm những 
đoạn trích dẫn giữa bữa ăn, hoặc để giải trí khi ăn không có bè bạn, 
người thân. Theo như người ta đã từng biết có những thành viên gia 
đình có một giá sách nhỏ đặt trên bàn ăn, mặc dù một gia đình cùng 
поді ăn cơm mà không biểu lộ ý muốn nói chuyện với nhau thì hình 
như hơi kỳ. 

Phòng ăn thường có bàn ăn thuộc loại lớn và chắc chắn nhất trong 
nhà, nó có thể thành bàn đọc sách. Hai chức năng này hoàn toàn 
tương hợp với nhau, mặc dù cái bất tiện là bạn phải dọn sách đang đọc 
ra khỏi bàn trước bữa ăn và tìm một nơi nào đó để cất nó. 













< Phòng đọc sách của học | | 
giả, có kệ don giảnbằng ` ` m 
gỗ, tao nên cam giác yên 
ổn phù hợp với sự thưởng 
thức thức ăn, rượu ngon. 
Kệ sách rất xứng với bàn | 
có van gô mịn trên mat | 
và cấu trúc thú vị ở phần | 
chàn. 





р Day là hệ thống kệ sách loại đơn giản RK 
nhất, tuy nhiên nó vẫn tao ra cảm giác БШШШ 
bình yên và trật tự với những đường nét b А 
nàm ngang kéo dài. Ánh sáng phía duói 
kệ sách chính là một thủ thuật cũ nhằm 
tao sống động cho ngôi nhà khi trời tối. 








À Sự cân xứng hình học mà không quá cổ điển làm cho căn phòng này phối hợp được sự 
hào hứng và thư giãn. Yếu tố quyết định để thành công là kệ sách đứng cao lê loi, đi kèm 
hai bên cánh cửa đôi, chứ không nhằm trưng bày kệ sách. 

















CÚA NGHÊ Si 


a 
O 
`< 
d3 


Trong khi hầu hết sách ngày nay 
được in và đóng bìa bằng máy, 
nghề in sách đẹp và đóng sách thủ 
công vẫn đang phát đạt với sự tự 
do nghệ thuật; mới. Những người 
làm nghề này không còn phải cạnh 
tranh với sản phẩm hàng loạt mà 
chỉ lo sûn xuất những зап phẩm độc 
nhất hoặc một số nhỏ độc đáo, 
trong đó chất lượng thủ công và 
nguyên vật liệu càng dễ phù hợp 











А Tác phẩm Alphabefa Concertina (1983) 


của Ron King là món đồ chơi ba chiều 
thật công phu, áp dụng kỹ thuật cắt và 





xếp giấy, được thử nghiệm trước nhất ở 
trường Bauhaus, ẩn dụ ngôn ngữ bằng 
những khối nhà cao tầng trông y như thật. 


hơn nhờ những ý tưởng mới. 

Từ ngữ “Sách của nghệ sĩ” theo 
truyền thống được dùng đơn giän 
để chỉ một ấn bản minh họa đẹp, 
thường thường với tranh in nguyên thủy có ký tên 
tác giá, nhưng phiên bản ngày nay luôn luôn là tác 
phẩm đủ ba chiều nhờ có nhiễu kỹ thuật mới về 
đóng bìa, in và chế tạo giấy. Đây là lãnh vực hứng 
thú cho nhà sưu tập, vì tác phẩm thường có giá vừa 
phải khi so sánh với tranh và đổ điêu khắc, và tương 
đối dễ vận chuyển, tổn trữ và trưng bày. 


A Tác phẩm The Odyssey được Roger 
Powell đóng bìa năm 1955 đóng 
bìa và lưu giữ trong một hộp đặc biệt. 





4 Tập tho của nhà thơ Hy Lạp С. P. 0avafy 
được Romilly Saumarez Smith đóng bìa 
năm 1988. Sử dụng cách dat màu lên da 
là kỹ thuật yêu thích của nhà đóng bìa 
hiện đại. Hình tượng tinh tế, trừu tượng 
của bìa sách tạo cho nó một thân phận, 
tách khỏi bản văn bên trong. Bìa sách là 
một tác phẩm của thiết kế và tay nghề 
khéo léo. 


МАМАМ 





< Một cuốn sách сб 

hình xuất hiện bất > Một “Cuốn sách của nghệ 
ngờ (sách tu xòe ra) sî”, 2 Walks của Les 
dành cho người lớn, Bicknell (1993), xuất bản 
quyển Lâu đài của giới hạn có 7 cuốn. Trong 
соп yêu râu xanh, do sách này, bản văn, hình 
Ron King xuất bản ảnh, kỹ thuật in và bìa 
năm 1972. Tác phẩm sách làm thành một tổng 
này có đặc trung dùng thể không thể phân biệt 
sự đơn giản để giới được vì thế hình tượng và 
thiệu một ý tưởng nét chữ có vë nẩy ra từ tờ 
phức tap, sử dụng kỹ giấy thô ráp làm bằng tay, 
thuật thường dùng hơn là được in trên bề mặt 
cho sách trẻ em. giấy. 




















97 


Nhà bép 











= 
° 
` 


әс 


96 Sóng vói 














T rong số những phòng trong nhà, nhà bếp thay đổi chúc năng 
nhiều nhất trong 30 năm qua. Nó vẫn là nơi người ta chuẩn bị 
thức ăn và nấu nướng, nhưng đến cuối thập niên 1960 thì hình như 
mọi thứ đều được làm tại đây. Ngày nay, khi ở nhà, nhiều người bỏ 
nhiều thời gian hơn ở trong bếp. Để đáp ứng nhu cầu này, nhà bếp 
góp cá phòng ăn, phòng chơi cho trẻ con, phòng khách gia đình. Kết 
quả là chúng ta dường như chỉ tiền hào phóng cho nhà bếp nhiễu hơn 
bất cứ phòng nào khác trong nhà. 

Những thay đổi này xảy đến phân lớn là do thú' tiêu khiển ở nơi 
mà người ta nghĩ là na ná với “Nhà bếp của trang viên”, một phòng 
rất lớn so với bếp trên tàu hay phi cơ với những thiết bị kỹ thuật cao 
mà trước đây được xem là biểu thị của cuộc sống hiện đại. Mặc dù 
người ta nhắc lại kiểu trang viên có tính hoài cổ theo nhiêu cách khác 
nhau nhưng nhà thiết kế nhà bếp ngày nay tiếp tục đáp ứng nhu cầu 
đa dạng hóa chức năng. Sách dạy nấu ăn đã từng phái trải qua sự biến 
đổi tương tự trong những năm gần đây. Ngày nay, chúng luôn luôn in 
khổ lớn và rất nhiều hình màu phán ánh càng ngày càng có thêm 
nhiều lối sống và sở thích. Chúng là thành phần không thể thiếu trong 
bất cứ nhà bếp đương thời nào, muốn sắp xếp chúng cho hợp cách đòi 
hỏi phải thông minh và có con mắt thẩm mỹ. 

Ngay cả trước khi Thế Chiến Thứ Hai thực sự chấm dứt dịch vụ gia 
nhân truyển thống trong mọi gia đình, trừ những người thật giàu, đầu 
bếp đã bắt đầu biến mất trong các gia đình trung lưu. 

Nghề nấu ăn ngày nay cần có hình ảnh hấp dẫn hơn, hình ảnh đã 
từng phán ánh trong các cuốn sách nấu ăn hiện nay. Trong nhà bếp 
người Anh, sách nấu ăn đồ sộ như Book of Household Management 
của Bà Beeton ngày càng bị coi là lỗi thời. Thay vào đó đã có những 


EE nhà bếp đương thời, sách cần được 
để đúng chỗ của nó, nhưng cũng nên phối 
hợp với các đồ vật khác trong phòng để 
ggi thấy sự khéo léo bếp núc và kiểu cách 
độc đáo. Nhà bếp này đã được sắp xếp cẩn 
thận để có nhiều chỗ cho sách và vật dụng 
nấu nướng, những thứ này gần tám tay 
trên kệ và trong chạn tủ ở phía dưới. 


> Sách dạy nấu ăn nên đặt ở chỗ dễ lấy khi cần, và 
giữ chúng trong tü chan dưới mặt bàn làm thức ăn 
là một giải pháp thực tiễn khi không có dû chỗ để 
làm kệ sách. Cửa chạn màu trắng hình cong hop ly 
này tương phan với đường nét của gỗ lót nền và làm 
tăng thêm phong cách đặc biệt của nhà bếp. 


Nhà bếp 










99 



































V “Đảo” trung tâm trong nhà bếp này được 
làm rất đẹp và là một nơi lý tưởng để 
chứa một sưu tập nhỏ sách nấu ăn và 
tạp chí. ЇЇ có rủi ro sách tiếp xúc với 
thức ăn vì chúng được giữ ở xa những 
thứ lặt vặt có thể làm vấy bẩn trên mặt 
bàn. 




















A Sách trong nhà bếp không cần phải toàn là sách dạy nấu ăn. Nhà bếp này là 
nơi ở của những cuốn sách đem bût ra từ thư viện gia đình. Kệ gắn vào tường 
theo tỷ lệ thật thích hợp cũng là nơi gắn giá đựng rượu, đồ dùng cho bữa ăn 
và các dụng cụ gia đình khác, nó có một đặc trưng thú vị của “một nơi cho 
mọi thứ và mọi thứ đều đúng chỗ”. || 







Nhà bêp 101 

















cuốn sách vừa dep vừa thực tiễn. Trong số những cuốn sách hấp dẫn 
nhất có laot sách do Ambrose Heath viết với tranh minh họa của Edward 
Bawden, dầu cách chỉ dẫn làm món ăn có vẻ ti mỉ không cần thiết. 
Sau chiến tranh, Elizabeth David đã làm cách mạng trong lãnh vực 
sách nấu ăn; những cuốn sách đầu tiên của bà đã được John Minton 
minh họa. David đã giới thiệu tường tận với độc giả những món nấu 
nướng tại nhà của giới tư sản Pháp, hoàn toàn tương phản với йт thực 
thượng lưu trong các nhà hàng. ` 

Trong thời hiện đại, sách nấu ăn đứng hàng đầu trong danh sách 
sách bán chạy nhất. Sách minh họa rất nhiều ảnh làm ta thấy thèm ăn. 
Nó thường do “những nhân vật” biên soạn, họ cũng là những đầu 
bếp, hay những đầu bếp đã trở thành “nhân vật”. Việc nấu ăn ngày 
nay là một hoạt động thông thường khi nhàn rỗi nên ít có nhà bếp nào 
hoàn toàn không có cuốn sách nào cả. Ngay cả những người phải đi 
siêu thị để chuẩn bị bữa ăn hay thức ăn được đưa đến tận nhà, đều ôm 
mơ tưởng rằng họ có thể nếu cần, sửa soạn một cái gì đó đơn giản 
nhưng tinh vi. 

















< Một đặc trưng thiết 
kế đúng chỗ, đường 
thanh ngang băng 
kim loại dụng cụ nấu 
nướng trong tầm tay. 
Giá kệ treo trên thanh 
ngang là một dụng 
cụ cải tiến khéo léo 
để đựng các hü và 
có thế đem móc ở bất 
cứ chỗ nào cần. 














À Dó sứ đẹp, sách hay và thực phẩm ngon là ba điều tốt trong сис 
sống, hệ thống kho hàng này chúa nhiều cả ba thứ mà không làm 
mất phong cách thiết kế. Gạch lát kiểu bàn сё làm mạnh thêm 
đường nét của kệ. 


Nhà bếp 103 














Sách dạy nấu ăn thường dùng thì nên để gần tầm tay trong nhà bếp. 

Dù có bao nhiêu cũng nên tập trung sách cùng một chỗ với các tấm 

cạc và tập ghi chú nấu ăn hoặc tài liệu công thức nấu ăn cắt từ báo chí. 

Kệ sách đặt ở trên hay ở dưới mặt chỗ nấu nướng, cũng như hầu hết 

các đồ vật khác trong nhà bếp, vấn để là cảm thấy thoải mái và dễ sử | 

dụng. Người nào ti mỉ thì có thể bố trí một chỗ đứng đọc cuốn sách M" 

đang mở rộng để xem phần chỉ dẫn cách nấu ăn, có lẽ nên có những | 

cái kẹp để giữ trang sách. 

À Điểm tập trung chú ý nằm trên bề mặt bằng 
kim loại và sự phản chiếu, nhà bếp này là 
trung tâm của ngôi nhà, một nơi để vui thú 
cũng như để làm việc. 











> Sách được đón tiếp ở trung tâm của nhà bếp . 
này và mời ngồi xuống. Đây là một sắp xếp 
( thân mật không theo quy ước, nó cho ta cách 
hiệu quả để đến với sách, nó sẽ kém thực tiễn 
nếu bàn thường xuyên dùng để làm thức ăn. 





À Cửa tủ chan mở cho thấy một dãy chén dĩa 
sành sứ và sách sắp xếp lộn xộn nhưng mang 
vẻ nghệ thuật. 





104 Sống với sác | Nhà bêp 105 























4 Một cách sắp xếp sách ngăn 
nắp theo chiều đứng trong góc 
nhà bếp. Sách ở đỉnh kệ hình 
như là ít được dùng nhưng có 
bao nhiêu người sử dụng hơn 
nửa tá sách dạy nấu ăn trong 
suốt cuộc đời? Các giá để sách 
trên mặt quày là dụng cụ bổ 
sung thật hay cho phép ta vừa 
dùng để trưng bày vừa để bảo 
vệ sách mà mình yêu thích. 





Sách trong nhà bếp cần đặt xa chỗ làm thức ăn bể bộn, tuy nhiên may 
mắn là sách thường không có quá nhiễu nên không cần đặt thành vấn 
để. Sách làm tăng thêm vẻ thân mật và nhiều khi tựa để và gáy sách 
có thể kích thích ăn ngon và khi ngồi ăn thấy уш. Có thể chấp nhận 
một tính chất xưa cũ nào đó: nhiều sách dạy nấu ăn có những mối 
tương quan riêng tư mạnh më, gợi lại những giai đoạn khác nhau 
trong cuộc đời, từ lúc còn là một căn hộ cho đến một ngôi nhà cho cả 
gia đình. 

Ngày nay nhà bếp đuợc thiết kế theo ý chủ nhà theo từng chi tiết 
nhỏ, nên không có lý đo bỏ qua chỗ dành cho sách. Một kệ dành cho 
sách, một kệ dành cho dó sành sứ đều như nhau. Hạn chế duy nhất có 
thể là dó đạc nhà bếp có thể dấu trong tủ chan thì sách thường cần để 
chỗ dễ thấy. Chắc chắn chúng giúp ngăn ngừa cảm giác quá sạch sẽ 
và hiệu quả từ cuộc sống đầy áp lực và tính cách cá nhân khỏi len vào 
phòng. Chúng ta có thể chắc rằng bà mẹ của cậu bé bất hạnh trong 
phim Моп Oncle của Jacques Tati, người mang găng tay cao su để 
nấu món ăn cho con mình, sẽ không dung thứ bất cứ thứ gì dơ bẩn như 
một cuốn sách làm ô nhiễm chỗ nấu ăn sạch như dưỡng đường của bà, 
nhưng lúc nào bạn cũng có thể giữ sách sau các cửa kính. 











p Bộ kệ có nhiều dạng khác nhau, | 
có dành chỗ để sách tùy bạn lựa 


chọn. Bộ sưu tập này có vẻ không 
qui chuẩn và được sử dụng nhiều, 
hứa hẹn một bữa ăn ngon và có 
sức thuyết phục như một bộ dụng 
cụ nấu nướng tân tiến. 





4 Sách ở dưới mặt kệ: một khoảng trống nho nhỏ 
còn thừa đủ để làm một thư viện nhà bếp thích 
đáng. Nhưng nhớ rằng bạn sẽ cần chiều sâu kệ 
sách đủ để bảo đảm là sách khổ lớn sẽ không 
nhô ra ngoài quá nhiều làm cản trở ngăn kéo, 
tu chan. 




































BONNIEUX 
Б ШЛ - Derat Е ОЕШ 


GRAMON 


COURSE Йй 









i 
Kë bằng gang trong nhà bếp 
kiểu Địa Trung Hải cho ta một 
giải pháp không bình thường 
nhưng hiệu quả để chứa sách 
cung một dãy với chai lọ, cây 


cảnh và ngay cả những cái 
nón. - 


E e Tê 























< 
A 


ا 





GIA ĐÌNH 


©) 
<: 


U 


+ 


càng NH 


Nhà thiết kế có cơ hội đùa chơi với sách như dé vật theo nhiều 
cách. Trong khi thực hiện việc đó, đặc tính nội tại của sách có thể 
bị phá vỡ và bị thử thách, nhưng kết quả có thể là người ta lại 
đánh giá cao sách hoặc nhận thức rằng chúng sẽ trở thành bạo 
chúa nếu được phép thống trị cuộc sống của chúng ta. Thật là quá 
dễ dai nếu chấp nhận chúng như là đồ vật hiên lành hay vô thưởng 
vô phạt. Những vấn để gây tranh cãi như chế độ kiểm duyệt sẽ 
làm cho sách trổ thành bất cứ cái gì chứ không thể là vô thưởng 
vô phạt. 

Trong những tác phẩm ở chương này, nhà thiết kế kiêm họa sĩ 
Anh Ralph Ball tác động đến phản ing và cảm nghĩ của chúng ta 
bằng cách giới thiệu một đặc tính của sự lãng quên chậm chạp. Ó 
mức độ cơ bản, sự lãng quên này chủ yếu do sự kiện người xem 
thực sự không thể mở hoặc đọc bất cứ cuốn sách nào mà họ muốn, 
nó làm thay đổi mong ước của chúng ta và ám chỉ sự phí phạm và 
dùng sai mục đích. Ball thách thức niềm tin của chúng ta về tính 
thiêng liêng của sách và phá hủy ý nghĩa của chúng như là vật 
chuyển tải thông tin, bằng cách biến chúng thành những món đồ 
đạc gia đình không còn hữu dụng như những đồ đạc khác. 





А “Lịch sử đầy đủ về các giá đỡ kệ”, 4 tập trong bộ tiểu thuyết nhiều tập, thể hiện 
chức năng mà tựa sách mô tả. Kết quả này không hẳn là một món đồ đạc xem 
cho vui, mà trong đó sách đỡ kệ chứ không phải kệ đỡ sách. Ý tưởng còn đi xa 
hơn nữa bởi dữ kiện là tựa đề của cuốn sách chỉ rõ rằng kệ đang được đỡ không 
chỉ bằng những cuốn sách mà còn bởi mọi loại giá đỡ kệ đã từng có. 


110 Sống với sách 

















< “Bàn để sách tạp lục” (kệ có thể điều 


chỉnh), phê phán sự quan hệ quá gần 
gũi giữa thiết kế và sách thiết kế, sách 
này thường được xuất bản với số lượng 
lớn hơn vật có thể mà chúng minh 
họa. Các cuốn sách ở đây đều là sách 
cùng tựa dë International Design 
Yearbook, được dựng lên theo từng năm. 
Ball viết rằng: “Cứ từng đợt phát hành 
kế tiếp nhau sẽ làm cho đợt phát hành 
trước không còn cần thiết, và bị nhốt 
vào kho lưu trữ khó mà vào được. 


У “Kho chứa thông tin” phê phán cách 


mà những phương pháp kỹ thuật cao 
về lưu trí thông tin muốn thay thế 
nguồn thông tin theo truyền thống như 
sách. Điều này được biểu tượng hóa 
bằng cách xếp chồng bốn cuốn sách 
theo cách chưa từng có đối với sách, 
và khoét những khe để làm thành một 
giá để dĩa CD. Kết quả là sách trong 
tác phẩm này đã từ một phương tiện 
lưu trữ thông tin theo cách của chúng 
trở thành một đơn vị lưu trữ cho những 
hệ thống lưu trữ thông tin khác. 





Nhà bếp 111 








113 


















































А! có bó sưu tập sách đã để ở nhiều nơi khác trong nhà sẽ thấy 
phòng ngủ và phòng tắm cũng là nơi tốt để mở rộng thư viện gia 
đình. Dù sao đi nữa cũng có nhiều người thích dùng phòng ngủ để 
làm phòng đọc sách. Viết về gia đình trung lưu tại Anh khoảng năm 
1900, kiến trúc sư Đức Herman Muthesius cho rằng người ta thường 
có một bàn nhỏ để sách ở phòng ngủ. Hơn nữa, có lẽ ông nghĩ là trái 
với “sự tinh tươm lành mạnh... gợi hình ảnh chăn màn mới được giặt 
giữ” mà ông coi là tối cần thiết trong một phồng ngủ đàng hoàng. 
Nhưng điều quan trọng là phòng ngủ nên có tiện nghi hơn là phải 
sạch sẽ. Sách trong phòng ngủ thật sự làm người ta thoải mái, nhất là 
đối với người không thể nào đi ngủ mà không có ít nhất vài ba cuốn 
sách bên cạnh trong trường hợp thình lình thấy thiếu vắng trong đêm 
một cái gì thuộc về văn học. Biết rằng không rời khỏi phòng bạn vẫn 
có thể sử dụng hàng trăm cách là cách tốt nhất để không bị căng thẳng 
và có thể cảm thấy thư giãn. i 





А Về trong sáng và dễ chịu trong một căn phòng toàn màu trắng. Kệ sách bao gồm nhiều 
loại sách và đồ vật khác nhau chạy dọc theo bức tường phía sau đầu một cái giường quá 
khổ. Giường và kệ đặt gần nhau tạo thành một lối đi bọc sách. 


> Kê bên giường ngủ nhưng không quá sát để cho thoải mái, một kệ sách sâu vào trong 
†ạo nên sự cô đọng nhưng là một khoảng trống học tập thuận tiện trong căn phòng tròn. 
Hệ thống để đồ đạc thiết kế theo ý của chủ nhà, cong theo bức tường và đường nét của 
nó được lập lại ở bầu tròn ánh sáng mặt trời và ở đầu giường. 


114 Sông với sách 


ست یکچ ر ن 











A Một phòng ngủ có hai cửa số, có thé để dành một trong hai cửa đó. Trong trường 
hợp này, cửa só bị che lấp bởi một bình phong sách trải dài từ sàn đến trần nhà. 
Ý tưởng thông minh này làm tăng tối đa khoảng trống lưu trữ trong một phòng 
ngủ được sắp xếp khéo léo, trong khi đó vẫn có ánh sáng từ phía sau kệ sách. 





Phòng ngủ và phòng tắm 115 







































A Nội thất trong nhà của kiến trúc su Richard Rogers ở London, có từ thế ky XIX, được 
tạo ra khi cách ly khỏi bức tường và các trong thiết bị cố định của căn phòng. Sách 
“của anh ta và của cô ta” nằm trong tầm tay trên kệ được khoét sâu vào thành 
giường. 


A Kê sách sơn màu mạnh để làm sống động các bìa sách đã phai. Kệ sách giáng ngang 
phía trên cửa là một đặc trưng quan trọng trong phòng, hoàn chỉnh hiệu quả kiến trúc. 


Không có nguyên tắc cố định nào để thiết kế kệ sách trong phòng l 
ngủ ngoại trừ đừng có làm y nhu thư viện gia đình. Ta nên có một | 
chút tưởng tượng. Sách nên trải dài ở dưới hay trên đầu giường hoặc | 
phía trên lối ra vào, và nằm trong tầm tay, tuy nhiên cũng nên tạo ra | 
đặc tính bất ngờ thú vị trong phòng. Một kệ đơn chạy dài chung quanh | 
phòng ở dưới một trần nhà thấp, tao nên một thiết kế thống nhất nhưng | 
chỉ có tác dụng khi không có cuốn sëch näo quá lớn so với tiêu chuẩn 

sách bìa mỏng. Một bức tường hoàn toàn đầy sách có thể sẽ đè nặng 

căn phòng nhưng cũng có thể tác dụng như một cái kén bảo vệ, trong 

đó người chủ cam thấy an toàn và có thể thư giãn dễ dàng. 


)>-Ngôi nhà này ở Hampstead, 
London, до Erno 
Goldfinger thiết kế năm 
1938 và nay mở cửa cho 
công chúng xem. Kệ sách 
trong phòng ngủ là loại kệ 
sách tiêu chuẩn, được 
chằng giữa sàn và trần 
nhà. Nó chỉ phối căn phòng 
nhưng cũng nhấn mạnh 
đến bầu không khí yên tinh. 























Phòng ngủ của trẻ em có thể chứa nhiều bộ sưu tập sách cá 
nhân của chúng. Sách và đồ chơi có thể để lẫn lộn với nhau và 
sẽ ngộ nghĩnh, làm giàu trí tưởng tượng khi sắp xếp một tủ 
nhỏ và kệ sách. Vài sách mẫu mực dành cho trẻ em có khổ 












| nhỏ độc đáo và đứa trẻ có thể có đủ một bộ sách để lập ra kệ 

sách dành riêng cho chúng. Ta cần để ý là những sách tranh 

Kê sách được thiết lập đây sức ảnh có khổ rất lớn sẽ quá cao không vừa với kệ sách. Hầu hết 

tưởng tượng, đứng gọn gàng giữa trẻ em không có nhiều sách loại này để đặt vào kệ do đó cách 

hai mặt bàn làm việc trong một tốt nhất là để chúng nằm ngang. Máy vi tính và TV ngày nay 

oct и о | rat thông dung nhu sách trong phòng trê em, do dé cüng cần 
tận dụng sáng tao khoảng không có một hệ thống lưu giữ để dành chó cho chúng. 

bằng cách nhô ra theo góc vuông Nhiều loại sách cổ điển dành cho trẻ em đã được “thương 

với bức tường. mại hóa”, cho phép đứa trẻ có thể thưởng thức theo nhiều 


cách khác nhau. Những thứ như quần áo, đồ chơi thông thường 
và bàn chải đánh răng có thể để chung quanh những cuốn 

| sách ưa thích và ta së làm cho trang trí phòng ngủ phong 
phú thêm bằng các đặc trưng của sách như sách hình hiện rõ 
giữa các bao gối, các йд đạc thông thường khác, chóa đèn, 
giấy dán tường và ngay cả tấm thẩm trải sàn. 





> Căn phòng bề bón này 
có nhiều chỗ cất giữ 
được che khuất, trong 
đó sách ở giữa những 
đồ vật khác nhau. Căn | 
' phong tao càm giác là 
vë dëm nó së biên 
thành mót khu rüng. 


Lò sưởi trong phòng ngủ này đã được thay 
đổi để thành một tủ sách với các kệ có chiều 
cao khác nhau. Phía trên có tranh ảnh và 
các hình tượng nhân vật quen thuộc trong 
sách thiếu nhi. 








118 Sống với sách Phòng ngủ và phòng tắm 119 

















Tü sách trong phòng tám пау, kêt hop vói chim nhôi bông, biën. 
nó thành thu viên không chính thông cüa nhà quy tóc thi nü ` 
hoàng Victoria. 


120 Sóng vói sách Phong ngu và phong tám 121 

















А Phòng tắm dùng làm nơi để bớt hồ sơ tù phòng làm việc gia đình. Việc tắm 
táp và công việc thường ngày ít khi có thể hòa lẫn với nhau, nhưng đây là 
cách gọn gàng để lưu trữ truyền đơn, calalogue, tap chí mà người ta có thể 
tham khảo trong khi tắm, để tận dụng thời gian tắm. 

















Khi nằm dài đọc sách ta dễ có những ý tường sáng tạo, do đó bổn tắm 
có thể dùng như một cái giường rất tốt hoặc hơn thế nữa, nếu như 
người ta tin theo lời những nhà tâm lý rằng nước là thứ có thể chữa tri 
cả tinh thần lẫn thể chất. Có loại sách đặc biệt nào có thể hợp với việc 
đọc sách trong phòng tắm không? Một cuốn sách khổ nhỏ hiển nhiên 
là tiện dụng, và hiện nay đang có khuynh hướng thu nhỏ khổ sách. 
Người ta thường thấy những bộ sưu tập sách tranh ảnh trong phòng 
tắm, nhưng phòng này cũng là nơi lý tưởng để đọc chớp nhoáng thơ 
ca. Không khí ẩm thấp có thể làm hại sách chút đỉnh nhưng quan 
trọng là đừng ngủ gục hoặc làm rơi sách xuống nước. Một chỗ để 
sách dựng kế bên bổn tắm là giải pháp thực tiễn để giải quyết vấn để 
này và là một phụ tùng lý tưởng cho người ham đọc sách. 

Phòng tắm cũng có thể dùng để trưng bày những bài thơ cổ động 
vẫn thường thấy ở xe điện ngầm ở London và các phương tiện vận 
chuyển khác khắp thế giới. 


К € Mot trong những tiện lợi 
của bồn tắm có vòi nước 
phía trên là chúng ta có 
thể đọc sách khi tắm. Giá 
đỡ sách không phải là đồ 
tiêu chuẩn của phòng 
tắm nhưng giá mạ cứng 
cáp này tránh rủi ro cho 
sách khỏi bị chìm xuống 
nước và hấp dẫn đối với 
người thích đọc sách 
trong khi tắm. 





Phòng ngủ và phòng tắm 123 














124 Sóng 





А Sách nên luôn luôn có sẵn trong tầm tay khi 
cần. Sách ở nhà vệ sinh này minh họa đầy йй 
cho nguyên tắc này, chất một loạt sách cũ bìa 
thường mang vë hoài cổ với những kệ thiết kế 
theo ý chủ nhà dễ khớp với chúng. 


NHÃN SÁCH 


Đã có một truyền thống lâu đời về việc dùng nhãn sách như là bằng 
chứng cho quyển sở hữu, bắt nguồn từ khi sách là tài sản quí giá được 
quý trọng và giữ gìn cẩn thận. Những nhãn sách này thường kết hợp 
chữ và hình tượng với nhau, khi thì dành cho cá nhân, khi thì dành cho 
một tổ chức. Các hình tượng được sử dụng này có thể là tên người, tiêu 
biểu cho ngành nghề hoặc giải thích cặn kẽ những điều mà họ quan 
tâm. Nhãn sách thường dùng từ ngữ La tỉnh “Ex Libris” thuộc về số 
sách của...). Ở Âu Châu, những nhà sưu tập có truyền thống đặt làm 
một loạt nhãn sách từ các họa sĩ khác nhau, với một danh mục đặc biệt 
về những nhãn sách có hình gợi tình. Họa sĩ có thể vẽ và in hình tượng 
theo nhiều cách, nhưng nhãn sách theo tỷ lệ nhỏ là thích hợp nhất đối 
với kỹ thuật khắc gỗ. 





A Hai bản khắc gỗ của nhãn sách loại đơn giản 
của Enid Marx, nhãn sách được thiết kế cho 
một người sở hữu có tên Selbourn (vì thế có 
dạng chữ S), là người сб nguồn lợi đặc biệt 
trong việc trồng trái cây. 


phong tắm 125 











p. Bên phải: Nhãn sách của Aubrey 
Beardsley, họa sĩ minh họa sách 
người Anh nổi tiếng nhất thập 
niên 1890. Phong vị về cái suy 
đồi tiêu biểu của Beardsley được 
thực hiện với nét đồ họa phẳng 
đen trắng, kiểu thật thích hợp 
để sao lại. Trong trường hợp này, 
hình tượng rõ ràng ưu tiên hơn 
chữ viết. 




















СО ОМАКА SWAMY | 
A Nhãn sách do họa sĩ Anh Eric Gill thực hiện cho triết gia kiêm 
sử gia nghệ thuật Ananda Coomaraswamy năm 1920, có sự 
bộc trực đơn giản trong hình tượng, chữ viết và kiểu mẫu, cho 
ta một hiệu quả về sự chất phác nhưng được thực hiện với sự 
quả quyết của họa sĩ đồ họa tài hoa. 








4 Bên trái: Tranh khắc gỗ màu của 
Ernst Liebermann với một nội 
thất nhiều chi tiết theo cảm 
hứng thời Phục Hưng. Chü viết м i 
được thiết kế tinh tế trông tua À Hai nhãn sách kiểu khắc gỗ hai màu đen trắng để chuyển tải thông điệp 
như là khắc trên đá. | bằng hình tượng. 



































rr un 
~mm 


(fg a 


КЕ 





А WORLD HISTORY ОЕА 


LOOKING 


MOMENTS OF VISION 


KENNETH CLARK 
Ре Romantir Rebellion 


Kenneth Clark 
isation 












































128 














BÁO QUÁN 

сб Sách có sức chịu đựng đáng kể trong hầu hết các hoàn cảnh với điều 

(JD kiện là cầm nắm cho cẩn thận. Những quy tắc bảo tồn các đồ vật khác 

О đều có thể áp dụng cho sách — đừng quá sáng, đừng quá nóng. Ban 

CP cần cẩn thận hơn nếu sống ở nơi nóng và ẩm thấp bởi vì sách sẽ bị mốc 
rất nhanh trong môi trường như thế. Mặt khác, sách chịu khí hậu lạnh 

< và ẩm mặc dầu không được để lạnh và ẩm quá độ. Khi sách bị dem đi 


đột ngột từ môi trường này sang môi trường, có điều kiện khác thì sẽ. 


O nåy sinh ra những vấn đề rắc rối. 
Chất lượng của sách đã trải qua những chu kỳ lịch sử khác nhau. 
Trong giai đoạn từ 1850 và 1900 là giai đoạn. .giấy xấu và bìa kém, 
thường có khuynh hướng làm sách rẻ, màu. sắc lòe loẹt, còn sách ở các 
giai đoạn khác chịu đựng được thời gian và quá trình sử dụng. 

Bảo quản đều đặn thông thường bao gồm việc phủi bụi ở cạnh trên 
của sách là nơi bụi hay đóng. Cách tốt nhất là dùng máy hút bụi với một 
tấm vải mềm ở đầu ống hút để phòng ngừa một mảnh của trang sách 
quý giá có thể chui tọt vào ống. Bìa da thỉnh thoảng có thể bôi dầu nếu 
để ở nơi khô, nhưng bôi nhiều dần có thể làm hại sách hơn là quên bôi. 

Sửa chữa lại trang sách và bìa sách cần phải rất cán thận, nên nghe 
theo lời khuyên của các nhà bảo quản nếu là sách có giá trị. “Tốt hơn 
hết là cứ để y như vậy” là phương châm tốt nhất, chỉ nên can thiệp chút 
ít để ngăn ngừa hư hỏng, tốt hơn hết là đối với những hư hỏng sau này 
có thể sửa đổi hay loại bỏ một cách vô hại. Không nên dùng băng keo 

4 Wột sưu tập giá trị sách 
cổ có minh họa, với các 
tranh khắc gô xếp gấp. 
Chất lượng giấy làm từ 
gié rách trong sách xưa 
rất cao, ở chừng mực nào 
-đó chúng ít cần bảo quản 


loạt. ` 





130 Sống với sách 


_ hơn sản phẩm ở các giai ` 
đoạn sau này khí dùng ` 
._ nguyên Vật liệu kém hơn . 
_ và kỹ.thuật sản xuất hàng 










vì hầu hết băng keo đều 
không thích hợp. Đối với bìa 
sách yếu và hư hông của những 
cuốn sách quan trọng, tốt nhất 
là làm một hộp đặc biệt để giữ 
chúng trong một môi trường 
sạch sẽ, không có acid. Người 
ta có thể đơn giản bọc bằng 
bìa giấy hay bao giấy vừa để 
bảo vệ vừa để trang trí. Bạn có 
thể bọc sách bằng bao plastic 
trong suốt làm tăng thêm giá 
trị và thú vị cho cuốn sách. 

Nước là kẻ thù số một của sách. Đối với từng cuốn sách bị ướt chúng ta 
lập tức để giấy thấm xen kẽ các trang sách để cho sách khô từ từ. Khi cả thư 
viện bị ngập lụt thì biện pháp ưu tiên cứu các cuốn sách là làm lạnh rồi sấy 
khô trong chân không. Côn trùng cũng là một vấn để, không những mọt 
sách như chúng ta đều biết mà còn có gián và ngay cả loài gặm nhấm. 

Đừng để vật liệu có tính a xít tiếp xúc với sách, tránh cài giấy có tính a xít 
bên trong các trang sách. Đừng để những mẫu báo cắt, thư từ hay vật dễ 
hông trong sách vì nó có thể dầy lên quá và gây hư hỏng bìa sách. 

Một mối nguy hiểm mới cho sách là vật đính ghi trang sách. Vật này 
không nhất thiết là để lại những dấu vết trông thấy nhưng nó có thể làm phai 
màu trang sách cũng như để lại một đốm có chất dính dễ vấy bẩn và dễ bắt 
bụi. Nó chưa chắc tốt hơn khi ta dùng miếng giấy nhỏ vì thế nên dùng cách 
cũ này. 

Khi cầm sách ta cứ theo cách hợp lý thông thường. Rửa sạch tay, để xa 
thực phẩm và thức uống. Mở sách nặng trên bàn hay trên kệ nhỏ. Đừng 
nêm sách quá chặt trên kệ, tránh kéo sách ra bằng cách nắm đầu gáy sách vì 
chỗ này thường yếu, dễ hư hỏng. Lật sách nhè nhẹ ở góc trang và dùng giấy 
mỏng để đánh dấu trang sách. Cẩn thận với bìa sách khi sao chép, đừng ép 
sách mở rộng. 

Đây chỉ là những gợi ý và nguyên tắc tổng quát. Có nhiều nguồn thông 
tin về việc bảo quản sách và một đội ngũ chuyên gia ngày càng nhiều. Nếu 
bạn yêu sách theo cách nào đi nữa thì cũng nên chăm sóc chúng để phát 
triển tự nhiên tình yêu đó. 





Sách ở Fellbrigg Hall, một ngôi nhà thuộc sở hữu của một 
học giả kiêm tác giả lừng danh. Sách thấy a day được 
trưng bày cùng với mỹ thuật phẩm có giá trị lịch sử. 


Vấn đề thực tế 131 











U 


«LLI 


ыыр ĐỊ 











132 Sống уд! sách 


CĂN BẢN. 


Phần này cho. ta một số lựa chọn tùy nghi để tự đóng tủ sách. 
Những cách này bao gồm từ việc mua những hệ thống lắp ráp 
đến việc làm tủ sách bằng gỗ thông từ đầu đến cuối. Không có 
việc gi quá tầm tay của người tập sự, miễn là có thời gian thích 
hợp và cẩn thận. Đối với người mới làm 46 gỗ thì nên có sách 
hướng dẫn về nghề mộc. Có vài việc cần ít nhất một máy khoan 
điện, những việc khác có thể phức tạp hơn. Điều quan trọng để 


làm dê gỗ hiệu quả là không cần quá nhiều trang thiết bị mà chỉ · 


cần một ít dụng cụ tốt. Cần có một cây cưa bén, mua và mài một 
lưỡi bào mới, thay mũi khoan cùn, tất cả là để tiết kiệm thời gian 
sau này. 

Mỗi một việc đều phải có một số dụng cụ kèm theo, tuy 
nhiên ta nên ghi chú, mua sắm một số dụng cụ tổng quát. Nhiều 
loại cưa hiện nay được thiết kế để dùng một lần thật hiệu quả. 
Loại cưa này rẻ và không cần giữa mài cho bén. Một cái bào 
phẳng, láng cũng là dụng cụ cơ 
bản thiết yếu, lưỡi bào thường 
xuyên mài bén bằng đá mài 
hai mặt có bán ở cửa hàng ngũ 
kim. Đối với vài công việc 
khác, cũng cần có một cây cưa 
mộng (dùng để cưa mộng) 
cùng với một dụng cụ mài tất 
cả đều có bán ở cửa hãng ngũ 
kim, nó sẽ giúp bạn làm được 
các góc chính xác ở mức độ 
tốt nhất. Bạn cũng cần có 
một loại băng dài nào đó (bộ 
ngựa để làm đồ mộc), một ê 
tô và một người phụ việc | 
nếu có thể. Có hai loại kệ làm 
sẵn để bạn tự lắp ráp, và có bán 
sin ở cửa hàng buôn bán dê đạc 











trong nhà, bạn chỉ cần bắt vít trước khi dùng (xem minh họa). Kệ hình 
hộp phẳng bằng gỗ thông (xem hình) đứng riêng rẽ một mình, vì thế 
đó là việc dễ làm nhất đối với người mới biết làm vì nó không cần 
nhiều dụng cụ đặc biệt ngoài một tua vít. Mặt khác hệ thống giá đỡ 
(xem hình) được gắn vào tường cần sắp xếp một chút. Sự an toàn của 
kệ sách gắn vào tường, có thể sẽ rất nặng khi chất dày sách, sẽ tùy 
thuộc vào sức chịu đựng của các vật dùng để bắt vào tường. Sau đây 
là những bước đơn giản đúng trình tự để bạn có thể đạt được kết quả 
lâu dài và chính xác (xem hình). 


1. Giữ miếng gỗ gắn lên tường, dùng ống ni vô kiểm tra xem đúng vị 
trí chưa. Thay vì đánh dấu vị trí lỗ bằng bút chì bạn nên dùng búa 
đóng vào ốc vít đã bắt xuyên qua gỗ để có dấu lõm trên tường. Như 
vậy bạn có thể khoan chính xác, tránh được việc khoan lung tung trên 
mặt tường. Tường gạch vì cứng nên khó gắn hơn tấm thạch cao. 


2. Nút chêm tường (thường bằng nhựa dẻo) được chế tao dành cho 
tường gạch (xem hình). Đối với vách thạch cao, bạn sẽ cần nút chêm 
đặc biệt, được chế tạo để có thể bung ra như cây dù khi được gài vào 
khoảng trống phía sau vách ngăn để giữ không bị trợt lại ra ngoài. 
Vách ngăn rất mỏng và không chắc vì thế nếu gắn kệ sách lên thi 
phải dùng nhiều dinh vít bản rộng. Khi khoan phải canh đúng chiều 
dài nút chêm cộng thêm 3 ly, một chút vữa nguyên chất: 


3. Gắn nút chêm vào lỗ, nếu nút 
chêm không vào hết, hãy làm sạch 
lỗ, không còn mảnh vụn, hoặc 
khoan sâu thêm một chút. Nút 
chêm tường và đỉnh vít phải khớp 
nhau. Thí dụ nút chêm đường kính 
6 ly thì phải dùng dinh vít số 8 
mới hợp. Theo kinh nghiệm, chiều 
dài của đinh vít phải gấp hai lần 
bề dầy của thanh ray hay sườn gỗ 
bắt vào tường. Bắt dinh vít vào tất 
cả các vị trí lỗ trên miếng gắn 
vào tường và định vị cho đúng 
với nút chêm trên tường, để đảm 
bảo tất cả các dinh vít đều đúng 
chỗ. Сиб! cùng vặn đỉnh vít cho 
chặt. 

















BANG WI M LOẠI 2. Dùng một thanh gỗ dán cùng chiều dài với 


= тшшш các chiêu ding cüa khung kệ để làm mẫu khoan 
| Loai їй sách này theo mót phuong pháp khác vói dó gó để làm hệ 2 dë Đánh dấu các vị trí lỗ trên thanh gỗ mẫu và 
oan lỗ bằng đường kính của thanh lắp có. 
thống lưu trữ sách cho riêng bạn. Ở đây không cần nhiều kỹ ven răng. LÎ lượt tấp thanh об mẫu này @ o 

de? năng nghề móc mà chỉ сіп một ít kỹ năng thực té ngoài việc từng chiều thẳng đứng và khoan xuyên qua. 

(D khoan lỗ và cua vài thanh sắt theo kích cỡ chiều dài. Bạn cũng | < 

can tham khảo nguyên vật liệu ở nhiều nơi khác nhau. Mua sắm 
thanh lắp có ven răng, bù loong con tán, dây thép mạ kẽm để 














căng cấu trúc khung, các vòng móc ở hai đầu dây và ốc chỉnh 3. Bắt đầu lắp ghép bằng cách chêm đai ốc vào 
chiều dài và bốn cái сит gắn vào dây thép. hai đầu thanh lắp có ven răng và chắc chắn rằng 
Chúng ta có thể dùng nhiều vật liệu khác nhau để làm kệ. Gỗ Ke са đều được lắp đúng chỗ, sau đó gắn thanh 
р МЕК ? Кени : wi š ар vào chân giá đỡ rồi lắp đại ốc phía bên kia. Cứ 
thô nhám có thể tương phản với kim loại nhưng giống với phong làm như thế cho đến khi hoàn tất khung kệ. Kiểm - 
cách cúa dó vát trën tàu. Ban có thể dùng gỗ dán sơn màu hoặc tra một lần nữa để chắc là các thanh thẳng đứng „<<. 
kính để làm kệ. Nếu bạn chọn kính thì chiêu dây ít nhất phải là song song và khớp chặt với nhau. Ta dùng cờ lê 





20 ly và phải mài nhấn cạnh. Kính dây có vẻ sáng màu xanh để làm việc này. 
nước biển đặc biệt thích hợp với khung kim loại. 


4. Đánh dấu vị trí các thanh bắc ngang. Khoan 
lỗ các thanh đứng và lại khoét miệng để không 
còn chỗ lồi lêm sắc cạnh. Thanh ngang bắc vào 
bên trong góc của thanh đứng. Giữ yên chúng 
và khoan xuyên qua từ phía ngoài. Nối các thanh 
lại với nhau bằng bù loong ngắn khoảng 25 ly 
đút xuyên qua lỗ khoan sau đó vặn đai ốc hai 
bên. 


























1 Düng cưa sắt hay cưa mộng để cắt khung 
“kim loại và thanh lắp có ven răng bằng chiều 
- dài mà bạn muốn. Bạn cũng cần có một 816 
. (dụng cụ kẹp) trong công viĝc này. Giüa hai 
“dâu thanh láp có ven răng và có gáng dêm dai 








5. Đừng chàng dây thép trước khi bạn biết đích ` 





ў ác chiều dài các thanh phải là bao nhiêu. Khoan 

} n | còn chỗ lồi 1. b Ka geg 

Ke mọt lô nỗi đâu thanh ngang để mång du weng 
dây từ 25 — 30 ly và gỗ dán dây 25 ly để khỏi cáp vào. Đề cho khung không bị méo mó, ta cần 


bị võng xuống khi chất sách. căng cáp từ từ bằng ốc điều chỉnh ở đầu giây. 


134 Sống với sách Vấn đề thực tế 135 
































CAU THANG | 2. Cán thận đánh dấu vị trí lỗ khoan bằng một cái 


dùi để đặt khoan cho dễ. Cần khoan một lỗ đường 
tưởng về cách làm kệ này bắt nguồn từ sự nhận thấy rằng có vài kính 4,5 ly để vừa với vít gỗ số 8. Sau đó khoét 


người dùng cầu thang của họ như là một thư viện đặc biệt. Thật ra miệng để đầu vít nằm chìm vào đó. Nếu bạn không 
muốn thấy đầu đinh vít, bạn hãy khoét miệng lỗ 

nó cũng thích hợp với chỗ phía trên hoặc phía dưới bậc thang sâu hơn để có thể lấp miếng che bằng gỗ vào. Nếu 

cũng như ở các khoảng trống khó sử dụng khác. Một vài kệ có thể | ban ding 00 cứng bạn cần _phải khoan hai bên 

gắn trên cùng một bức tường để tạo nên một điểm nhấn thú vị. | cửa cùng một lỗ để có thể gắn nút chêm gỗ vào. 

Sau đây là cách làm đồ gỗ đơn giản nhất và sẽ là phần giới thiệu 

hữu hiệu cho những người tập sự làm đồ gỗ trước khi thử làm một 


A 


E SÁCH O: 





vài thứ dó gỗ cao cấp hơn. Bạn có thể dùng gỗ dán hay gỗ cứng. 
Nếu bạn chọn gỗ cứng thì lỗ đỉnh vít cần phải khoan cả hai bên 
(cùng một lỗ) để có một lỗ rộng hơn và có một nút chêm bằng gó 
để che đầu dinh vít. Мас dù bạn tin là mình có thể cưa gó tháng 
và vuông góc, nhung ban nên nhờ thợ làm ngay từ đâu để có thể 
nhanh hơn nhiều. Điều cơ bản để thành công là bạn cần liệt kê rõ 





3. Khi lắp ráp, giữ mặt thẳng đứng của miếng 
gỗ đứng cho thẳng bằng ê †ô (dụng cụ kẹp) 


ràng những miếng gỗ cần | phải có kích thước như thế nào. Gỗ và xếp mặt nằm ngang lên trên để có thể 
cứng mất nhiều công hơn gó dán vì thế bạn nên suy nghĩ một chút đánh dấu chỗ khoan. Khoan thử các lỗ bằng 
nếu bạn dự định sơn nó sau khi làm xong. Tuy nhiên vẫn có diri hay bằng lưỡi khoan 3 ly. Chỗ các khóp 


nhiều cách để đánh bóng, trau chuốt làm tăng thêm đặc tính thiên nối bắt vít đặc biệt là không chắc nên đỉnh vít 
dài ít nhất 50 ly. Thoa keo dán об vào cả hai 


иын nên lagi gô cúng, Nen ta gung SẾP đánh bóng loại (huong phía mối nối. Уап dinh vít vào và dùng 01 
thì giữ nguyên được màu sắc tự nhiên của gỗ nhưng rât khó mà ẩm lau sạch phần keo dư ra ngoài. 
làm đẹp hơn, còn nếu ta sơn một lớp sơn nhũ tương thì sẽ có màu 


mà không làm mờ sớ gỗ. Sau đó đánh bóng lại bằng loại sáp 
trong. Hoặc bạn có thể > 
dùng thuốc nhuộm gỗ để 


làm sêm gỗ và nhấn 
mạnh các đặc tính tự 
nhiên của gỗ. 












+o Ф 4. Dùng thanh gỗ: lót để gắn kệ vào từng. Thanh gỗ 
lót này nên là gỗ vuông 19 ly. Đánh dấu chiều dài 
của thanh gỗ lót ở mặt dưới kệ, khoan hai lỗ để gắn 
үт |. амай thanh gỗ lót vào kệ và thêm hai lỗ theo góc vuông để 


| к шн gắn kệ vào tường. Một khi đã lắp ráp xong, bào mặt 
| š ngoài của các mối nối cho bằng nhau. Lắp lỗ hổng ở 
| 1. Tất cả mảnh gỗ đều vuóng và cùng cũ. Gỗ phải day từ 20 — 25 ly уйа йй để bắt vít, đầu đinh vít bằng nút chêm có keo. Đánh giấy nhám 
| nếu dầy quá thì sẽ nặng. Quan trọng là chuẩn bị gỗ cho chính xác để các đầu mảnh i toàn bê hê thõng kë cho nhàn truóc khi dánh bóng 
| гоб thật khớp với nhau thành các mối nối liền lạc tao thành một cấu trúc tổng thể. theo ý thích của bạn. 


136 Sống với sách Vấn đề thực tế 137 

















XẾP CHONG 


AL У tưởng đơn giản mà linh hoạt. Bạn có thể chọn kích cỡ hộp ra sao 
№ cho phù hợp với nhu cầu riêng của bạn. Một hộp kệ đơn có thể đặt 
С. trên bàn làm việc, còn những hộp kệ xếp lại với nhau có thể làm bức 

O- vách ngăn phòng. Cấu trúc này triển khai từ “kệ sách.ở cầu thang” 
T bằng cách ghép hai đầu mối nối lại với nhau để thành: một cái hộp. 

Gỗ dán dầy khoảng 18 — 25 ly sẽ là vật liệu tốt cho loại hộp này. Các 
cạnh của hộp có thể theo bất cứ kích cỡ nào miễn là hợp lý. Bạn nên 
sơn hộp bằng một màu độc nhất để phù hợp với trang trí đang có ở 
trong phòng. Hoặc để có thêm tác dụng táo bạo, bạn có thể chọn 
một số màu bổ sung, hoặc hai màu rực rỡ tương phản. Nhờ có nhiều 
bộ dó nghề lắp ráp, sách chỉ dẫn về chủ dë này nên nhà trang trí tài 
tử dễ dàng có được nhiều kỹ thuật sơn và những hiệu quả kèm theo. 
Thí dụ như với bất cứ loại đánh bóng nào, nếu bạn chuẩn bị bë mặt 
cho tốt thì vẫn có được kết quả mỹ mãn. Những công việc nhỏ như 
đánh giấy nhám cũng là cách hiệu quả để chuẩn bị cho mặt gỗ. Đối 
với những dó đạc lớn hơn, công việc nặng nhọc hơn để chuẩn bị 
cho mặt gỗ còn thô và việc đánh giấy nhám nhẹ nhàng giữa các lớp 
phủ bóng có thể làm bằng máy. Nếu bạn có ý định làm nhiều thì lý 
tưởng nhất là mua một máy đánh giấy nhám hoặc thuê của một tiệm 


dành cho người tự làm. 


1. Về các mặt hộp, bạn 
hãy bắt đầu bằng việc sửa soạn 
và đánh giấy nhám các mảnh gỗ dán theo kích 
thước mà bạn chọn. Lưng hộp cũng bằng gỗ dán 
nhưng mỏng hơn nhiều so với các mặt chính 
khác của hộp. Chú ý là phải đánh dấu lỗ khoan và 
khoan mỗi đầu của các mặt hộp. Một khi đã đánh dấu vị trí 
của lỗ khoan lên một mảnh gỗ thì có thể dùng mảnh gỗ mẫu này để 
làm những mảnh gỗ khác: Nếu bạn đang làm vài cái hộp, bạn dùng mảnh 
gỗ dán mẫu có bề dày 3 ly có những lỗ khoan đúng chỗ. Bạn lần lượt đặt miếng 
gỗ mẫu này lên từng miếng gỗ khác và khoan xuyên qua tấm gỗ mẫu. 








138 Sống với sách 





2. Để ráp các mảnh gỗ, bạn sẽ cần một cái 
616. Khoé† miệng lỗ khoan để đầu đỉnh vít 
پم‎ chìm vào và xếp mối nối để có thể bắt dinh vít 
; vào các lỗ khoan thử trước. Hình 2 cho thấy 
phần bắt chéo của mối nối được bắt vít. Dùng 
keo dán gỗ phết vào cả hai mặt mối nối. Khi 
tất cả bốn mặt đã lắp ráp xong, dùng giẻ ẩm 
lau sạch lớp keo dư ra ngoài. 


j 












3. Bào các mép mối nối cho bằng với các mặt 
hộp. Сас mép trước và sau cũng cần bào để 
đảm bảo mặt trước và mặt phẳng phía sau 
khớp với tấm ván lót mặt sau. Mặt sau nên cắt 
dư ra 2 - 3 ly chung quanh, dùng ghim hay 
keo dán vào cho đúng chỗ. Khi keo hoàn toàn 
khô, bào mép mặt sau bằng với khung hộp. 


4. Lắp lỗ khoan bằng keo epoxy để che đầu dinh vít. 
Đánh giấy nhám tất cả mặt phía ngoài và chung 
quanh mép để chuẩn bị sơn. Mép của gỗ dán có thể 
là một vấn đề khi người ta muốn sơn mặt láng từng 
lớp vì bạn có thể thấy lớp bên trong kể cả mép gỗ. 
Bạn có thể tránh điều này bằng cách phủ lên cạnh 
một lớp lót đệm và đánh giấy nhám cho láng phẳng. 


Vấn đề thực tế 139 











| 
| 
| 





BANG YA 


Ze Dùng nguyên tắc thăng bằng thay vì gắn vào tường là nguyên tắc 


` 


của công việc này — giá đỡ đơn giản chỉ dựa vào tường. Bộ kệ như 
thế cân đặt trên thảm để sự ma sát ngăn bộ kệ trượt trên sàn hoặc 
— nếu bạn không có thẩm thì gắn chụp cao su vào chân kệ. 


© Kệ trượt vào rãnh và không gắn một cách máy móc. Mặc dù ý | 


tưởng đơn giản, nhưng công việc này cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Các 
khe phải chính xác để kệ có thể trượt vào dễ dàng nhưng khít 
khao. Khung chân bằng gỗ cứng và phẩi thật phẳng. Ta có thể 
dùng gỗ dán hay gỗ cứng để làm kệ. Mảnh gỗ có thể nhuộm màu 
hay đánh bóng, còn những mảnh gỗ khi sơn xong sẽ không thích 
hợp vì lớp sơn ảnh hưởng đến việc đưa kệ vào khe. Cách tốt nhất 


là theo các giải pháp sau đây (xem hình) nhưng nếu không đủ : 


khoảng trống thì ta có thể để hai hay ba tủ sách giống nhau kế bên 
nhau để tạo ra một hệ thống lưu trữ lớn hơn. 













1. Hình minh hoa o thấy các bộ phận cần 
có. Các miếng ván lót mặt sau bằng gỗ dán 
nên để hơi quá kích thước trong giai đoạn này 
để sau khi lắp ráp sẽ bào cho bằng. Các vị 
thế của khe như hình vẽ. Khoảng cách giữa 
các khe đều bằng nhau để thấy đơn giản. Vì 
sau khi lắp ráp sẽ khó đánh giấy nhám các 
mảnh gỗ nên cần đánh giấy nhám tất cả các 
bộ phận trước. 


140 Sống với sách 





3. Đóng dinh ghim vào các khối gỗ nhỏ và dán 
chúng vào đúng chỗ. Trước khi bạn làm việc 
này bạn khoan thử các lỗ cùng đường kính với 
đinh ghim vào khúc gỗ nhỏ để chúng khỏi bị 
tét khi bạn đóng đinh ghim vào. Đánh dấu vị 
trí của các khối gỗ nhỏ trên thanh ray thằng 
đứng để lấy chuẩn. Dùng mảnh gỗ thừa từ vật 
liệu làm kệ để làm ni khoảng cách. Lắp từng 
khối gỗ nhỏ, dùng mảnh gỗ ni làm chuẩn để 
lấy đúng khoảng cách giữa các khối gỗ nhỏ. 
Cua phần cuối để làm thành góc. 








2. Сї hai thanh gỗ dài thành những khối 
gỗ nhỏ chặt góc (xem hình). Dùng loại cưa 
mộng (xem hình) làm việc này dễ hơn. 
Tiện lợi của cưa này là răng cưa tốt hơn 
nhiều so với răng cưa thông thường. Mặt 
cắt chỉ cần đánh giấy nhám sơ sơ. 





4. Các mặt đã cưa chặt góc ở đầu hai thanh 
đứng nên bào láng. Điều quan trọng là hai 
thanh đứng được đặt thật song song với nhau 
và có thể làm điều này bằng cách đặt một kệ 
vào khe mỗi đầu. Đặt một miếng bìa mỏng 
vào trong khe để sau khi gắn kệ xong không 
bị chặt quá. Nhờ một người giữ theo vị thế 
này (xem hình) bạn có thể đóng dinh ghim 
và dán các tấm ván lót vào mặt chặt góc ở 
sau lưng tü sách. 


Vấn đề thục tế 141 


























TRUYËN THỐNG 


— Tü sách loại này được thiết kế làm bằng gỗ cứng. Mặc dù làm bằng 
(J gỗ cứng nhưng cũng có thể làm đường gð, đường chỉ bằng gỗ thông 
«< vì gỗ thông mềm nên tương đối dễ làm. Hãy theo kích cỡ dưới đây 
С?) (theo biểu đồ) vì các kích cỡ này có liên quan với nhau. Bạn hãy 
о) dùng kỹ thuật ở các phần trước để làm loại tủ sách này, dụng cụ 
Е cũng như vậy. Đánh bóng gỗ cứng phần nào cũng dễ hơn là sơn 
| cho thật đẹp. Sử dụng sáp đánh bóng với gié sẽ không bị vết nhỏ 
giọt, đường sọc hay vết cọ như khi sơn, cơ bản là mặt gỗ sẽ đẹp 
hơn. Mặc dù bạn cần phải phủ vài lớp bảo vệ,:nhưng việc này dễ và 
ít rắc rối hơn là sơn. Sáp đánh bóng cũng đủ tốt cho loại tú sách này 
nhưng để cho bë mặt bën hơn bạn có thể chọn cách đánh уёспі. 
Trên mặt gỗ bạn phết một lớp vécni, polyurethene gồm 70% vécni 
và 30% xăng trắng. Khi mặt gỗ khô, dùng giấy nhám thật mịn đánh 
láng mặt gỗ sau đó đánh sáp hai hoặc ba lớp. Để công việc dễ hơn, 

bạn có thể đánh vécni hay sáp trước khi gắn mặt sau và các kệ. 





1. Phần đầu tấm gỗ để làm phần dinh, 
cạnh và kệ phải thẳng và vuông góc. Ngay bây 
giờ bạn hãy đánh giấy nhám mặt gỗ. Phần đường 
gờ và đường chỉ bạn có thể mua ở tiệm, có dû 
mọi kích thước. Tất cả kích có của từng bộ phận 
phải tương tự như trong hình. Bạn cũng cần một 
tấm gỗ dán vuông vức 9 tấc để làm mặt sau. 
Bạn làm rộng hơn kích thước một chút để khi 
lắp ráp xong bạn hãy bào lại cho bằng. 


ge 


142 Sóng vói sách 








2. Dán và bát vít mbi nói cüa phan dinh va day lai vói 
nhau. Khoan hai bên lổ tấm gỗ ở đỉnh khoảng 10 ly và 
làm các nút chêm đầu đỉnh vít giữ các bộ phận cho vững 
bằng ê†ô, đánh dấu vị trí các lỗ khoan thử. Sau khi lắp 
ráp dùng 016 ướt lau sạch phần keo dư thừa. Đánh giấy 
nhám chung quanh mối nối khi keo khô và bào đầu mối 
nối và tất cả cạnh trước cho bằng. Đóng đỉnh ghim và 
dán mặt sau đúng chỗ, bào các cạnh cho bằng. - ~ 





= 


3. Phần đỡ kệ là thanh vuông 15 ly, dài cùng сб 

với chiều rộng của kệ. Bắt vít theo như hình vẽ. 
Dën gọt gỗ làm chân tủ. Đóng đỉnh ghim và dán 

keo các phần này. Lắp mặt sau với các tấm mặt ~ 
cạnh, mặt trên, dưới, hơi gối đầu để sau này bào 

cho bằng khi keo khô. Phải chắc rằng các cạnh và 

mối nối góc trước thật thẳng hàng. 





4. Đường chỉ ở đỉnh tủ gồm ba thanh có хё góc 
để nối góc. Gắn một trong cạnh thanh đường 
chỉ vào cạnh tủ để các đầu xẻ góc thắng hàng 
với mặt trước của tủ. Nếu hơi dư thì phần dư sẽ 
nằm ở mặt sau, sau này bạn gọt nó đi. Đóng 
dinh ghim và dán keo đúng chỗ. Lắp đường chỉ 
ở mặt trước là điểm then chốt vì nó được xë góc 
cả hai đầu nên không thể lố được khi ghép mối 
nối. Sau đó cắt và gắn thanh đường chỉ vào 
phần cạnh tü. Të mặt sau cho bằng và bào cạnh 





А phần đỉnh tü cho phẳng. 
lại. Cắt thanh đường chỉ để làm cạnh mặt trước 
cửa các kệ, kích thước hơi ló một chút, đóng đỉnh ghim ——ÖU 
Dán kệ vào vị trí, kệ thấp gắn lên trước. Để quả cân lên kệ để đè kệ 
xuống trong khi keo còn ướt. Vặn một đỉnh vít xuyên qua mặt sau tủ sách và 


5. Kiểm tra các kệ đã khớp chưa nếu không thì të «22 
và dán vào đúng chỗ. Bào phần đầu và cuối khi keo đã khô. 
chính giữa mỗi kệ để kệ không bị võng xuống khi chất đẩy sách. 


Vấn đề thuc tế 143 











NHÀ KUAT BÁN VAN HÓA THÓNG TIN 
43 Lò Đúc, Hà Nội — ÐT: (04) 264725, 9719512 


SONG убт SACH 
Ban tiêng Viët: TRAN HOANG DUNG 





Chiu trách nhiệm xuất bản: _ 
BÙI VIỆT BẮC 
Biên tập: AN CHƯƠNG 
Bìa & trình bày: NHẤT NHÂN 
Sửa bản in: THIÊN NGA 
Liên doanh & giữ bản quyền: 
CÔNG ТҮ SÁCH ` 


Ти Di 


THOIDAI BOOKS LTD 





























In 1.000 cuốn, khổ 14.5 x 20.5 cm, tại Công ty CP In Phan Văn Mảng. 
Số đăng ký КНХВ: 995/XB-QLXB/06-VHTT do Cục XB ngày 19-7-04. 
Giấy TNKH ngày 20-7-04. In xong và nộp lưu chiểu Quý III năm 2004. 

















